BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


LICH SỬ 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. 


PHAN NGỌC LIÊN (Tổng Chủ biên) 
TRƯƠNG HỮU QUÝNH (Chủ biên) 
ĐỊNH NGỌC BẢO - NGUYỄN SĨ QUẾ 


LỊCH SỬ 


(Tái bản lân thứ mười hai] 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


CHặu tãch nhiệm chất bản : 


Tiên lập lần đân 
Biên rập tái bản 

Biển vẻ lược đỏ 

tiên tập mĩ thuật 
Thư kế sách 

Trình bày và minh hoạ 
Chế bản 


“Chủ tịnh Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đóc NGUT' NG 
Phố Tổng Giám dóc kiêm Tổng bien tạp GS.TS VŨ VĂN HÙN/ 


NGUYÊN HỒNG LIÊN - LẺ ĐÌNH HÀ. 
LƯU HÓA SƠN. 
NGUYÊN NAM PHÓN/ 
NGUYÊN MANH HÙNG. 

PHAN THỦ HƯỚNG 

TẠ TRONG TRÍ 

CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỂN THÔNG 


TRẤN ÁI 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo 


LỊCH SỬ 6 
Mồ số : ?H612T4 
In cuổn, khổ 17 x 24 cm. 


Sổ :.......... Số XP : 01-2014/CXB/205-1082/GD, 
In xong và nộp lưu chiểu tháng... nắm 2014 


Bài 1 
SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 


1. Lịch sử là gì ? 

Con người, cây cỏ, mọi vật xung quanh ta đều sinh ra, lớn lên và biến 
đổi. Xã hội loài người cũng vậy. Những gì mà các em thấy ngày hôm nay 
đều trải qua những thay đổi theo thời gian, nghĩa là đều có lịch sử. 

Lịch sử là nhưng gì đã diễn ra trong quá khứ. Lịch sử loài người mà 
chúng ta học là toằn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến 
ngày nay. 

Có gì khác nhau giữa lịch sử một con người và lịch sử xã hội loài người ? 

Lịch sử còn có nghĩa 
lã khoa học tìm hiểu và 
dựng lại toàn bộ những 
hoạt động của con người 
và xã hội loài người trong 
quá khứ. 


2. Học lịch sử 
để làm gì ? 

Nhìn lớp học 
hình 1, em thấy khác với 
lớp học ở trường em như 
thế nào ? Em có hiểu vì 
sao có sự khác nhau 


đủ không ? .Hình 1 — Một lấp học ở trướng làng thối xưa 


ñ 


Mỗi con người, mỗi làng xóm, mỗi dãy phố... cũng như mỗi dân tộc, dều 
trải qua những đổi thay theo thời gian mà chủ yếu do con người tạo nên, 


Theo em, chúng ta có cẩn biết những đổi thay đỏ không ? Tại sao lại có 
những đổi thay đó ? 


Học lịch sử để hiểu được côi nguồn của tổ tiên, ông cha, làng xóm, cội 
nguồn của dân tộc mình ; biết được tổ tiên, ông cha đã sống và lao động như 
thế nào để tạo nên đất nước ngày nay, từ đó biết quý trọng những gì mình 
đang có ; biết ơn những người đã làm ra nó, cũng như biết mình phải làm gì 
cho đất nước 


Em hãy lấy vỉ dụ trong cuộc sống của gia đỉnh, quê hương em để thấy rõ 
sự cần thiết phải hiểu biết lịch sử. 


Học lịch sử còn để biết những gì mà loài người lắm nên trong quá khứ để. 
xây dựng được xã hội văn mình ngày nay. 


3. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử ? 


Thời gian trôi qua, những đấu tích của con người vẫn được giữ lại dưới 
nhiều dạng khác nhau ; 


Hình 3- Bìa Tiến sĩ (Văn Miểu - Quốc Tử Giám) | 


~ Những câu chuyện, những lời mô tả dược truyền từ dời này qua đời khác 
ở rất nhiều dạng khác nhau, sử học gọi đó là tư liệu truyền miộng. 


Thủ kể nhằng loại tư liệu truyền miệng mả em biết. 

~ Những di tích, đồ vật của người xưa còn giữ được trong lòng đất hay trên 
mặt đất, sử học gọi đồ là tư liệu hiện vật. 

~ Những bản ghi, sách vỏ chép tay hay được in, khắc bằng; chữ vi 
là tư liệu chữ viết. 


gọi chung 


Quan sắt hình 1 và 2, theo em, đỗ là những loại tư liệu nào ? 
Hình 1 và 2 giúp em hiểu thêm được điểu gì ? 
Nguồn tư liệu là gốc để giúp ta hiểu biết và dựng lại lịch sử. 
CÂU HỎI 
1. Trình bảy một cách ngắn gọn lịch sử là gì ? 
2. Lịch sử giúp øm hiểu biết những gì ? 
3. Tại sao chủng ta cền phải họo lịch sử ? 


ĐANH NGÔN. 
* cịch sử là thẩy dạy của cuộc sống. ` 


Xi-xe-rông 
(Nhà chính trị Rỏ-ma cổ) 


Bài 2 
CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ 


1. Tại sao phải xác định thời gian ? 


Lịch sử loài người bao gồm muôn vàn sự kiện, xảy ra vào những thời gian 
khác nhau. Con người, nhà cửa, làng mạc, phố xá, xe có... đều ra đời, đổi thay. 
Xã hội loài người cũng vậy. Muốn hiểu và dựng lại lịch sử, phải sắp xếp tất cả 
các sự kiện đó lại theo thứ tự thời gian. 


Xem lại hình 1 và 2 của bải 1, em có thể nhận biết được trường làng hay tẫm 
bia đã được dựng lên cách đây bao nhiêu năm ? 


Như vậy, việc xác định thời gian là thực sự cần thiết. 


Xác định thời gian xảy ra các sự kiện là một nguyên tắc cơ bản quan trọng 
trong việc tìm hiểu và học tập lịch sử. 

Vậy, dựa vào đâu vả bằng cách nào, con người sáng tạo ra được cách tính 
thời gian ? 

Từ xưa, con người đã nghĩ đến chuyện ghỉ lại những việc mình làm, từ đồ 
nghĩ ra cách tính thời gian. Họ đã nhận thấy nhiều hiện tượng tự nhiên lắp đi, 
lặp lại một cách thường xuyên, như hết sáng đến tối, hết mùa nóng đến mùa 
lạnh ... Những hiện tượng này có quan hệ chặt chẽ với hoạt động của Mặt Trời 
và Mặt Trăng. Cơ sở để xác định thời gian được bắt đầu từ đây. 


2. Người xưa đã tính thời gian như thế nào ? 


Dựa vào sự quan sát và tính toán, người xưa đã tính được thời gian mọc, 
lặn, di chuyển của Mặt Trời, Mặt Trăng và làm ra lịch 


NHỮNG NGÀY LỊCH SỬ VÀ KỈ NIỆM 
Thọo lhũ lụ thông ốm ch) 


~ Ngãy 2-] Mậu Tuốt (7-2-1418): khỏi nghĩa Lam Sơn 
~ Ngồy 5-1 KỈ Dộu (30-1-1789) Chiến thắng Đống Đ, 
Suơng Trưng đại phả quôn Thanh, 


~ Thông 2 Canh Tí (3-40) ¡ Khởi nghĩ Hơi Bđ Trưng, 


~ Ngày 8-3 Mu Tí (9-4-1288) + CriếntnóngBoch Đảng, 
Tiền Hung Đạo dgi phố quân Nguyên 


- Ngồy 10-3 Giỗ tố Hùng Vương. 


- Ngày 20- Đình Mùi (10-10-1427) ¡ - Chiến tháng Chỉ Lông, 
Lê Lợi đợi phú quên Minh 


Hãy xem trên bằng ghỉ "Những ngày lịch sử vả kỉ niệm" có những đơn vị 
thời gian nảo và có những loại lịch nảo ? 


8 


Người xưa đã phân chia thời gian theo ngày, tháng, năm và sau đó chia 
thành giờ, phút... 

Tuy nhiên, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, mỗi khu vực có cách làm lịch riêng. 
Nhìn chung có hai cách chính : theo sự di chuyển của Mặt Trăng quanh 
Trái Đất (am lịch) và theo sự đi chuyển của Trái Đất quanh Mặt Trời (đương lịch) 


3. Thế giới có cần một thứ lịch chung hay không ? 


Xã hội loài người ngày cảng phát triển. Sự giao lưu giữa các nước, các dân 
tác khu vực ngày cảng mở rộng, Như cầu thống nhất cách tính thời gian 
được đặt ra. 


tộc, 


Dựa vào các thành tựu khoa học, đương lịch được hoàn chỉnh để các dân 
tộc đều có thể sử dụng, đó là Công lịch. Công lịch lấy năm tương truyền Chúa 
Giê-xu (người sáng lập ra đạo Thiên Chúa) ra đời làm năm đầu tiên của Công 
nguyên, Trước năm đồ là trước Công nguyên (TCN). 


"Theo Công lịch, một năm có 12 tháng hay 365 ngày (năm nhuận thêm 1 ngày), 
100 năm là 1 thế kỉ - 1000 năm là 1 thiên niên kỉ 
- Cách ghỉ thứ tự thời gian như sau : 


Trước Công nguyên — Công nguyên. 


‡ + h 


19 1H 5 4U 3E si 


CÂU HỎI 


1. Tỉnh khoảng cách thếi gian (heo thế kỉ và theo năm) của các sự kiện gỉ trên bảng ở 
'rang 6 s0 Với năm nay. 


2. Theo em, vi sao trên tô lịch của chúng ta cỏ ghi thêm ngay, thẻng, năm ám Ìch 2 


Phần một 


H.. quát 


lịch sử thế giới cổ đại 


Bài 3 


XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ 


Lịch sử loài người cho chúng ta biết những sự việc diễn ra trong đời sống con. 
người từ khi xuất hiện đến ngày nay. 


1. Con người đã xuất hiện như thế nào ? 


Cách đây hàng chục triệu năm, trên Trái Đất có loài vượn cổ sinh sống, 
trong những khu rừng râm, Trong quá trình tìm kiếm thức ăn, loài vượn nảy 
dẫn dân đã biết đi bằng hai chỉ sau, dùng hai chỉ trước để n và biết sử 
dụng những hòn đã, cảnh cây... lâm công cụ, Đồ lã Người tối cổ!” (sớm nhất 
cách đây khoảng 3-4 triệu năm), Những hài cốt của Người tối cổ đã được tìm thấy 
ở nhiễu nơi như : miền Đông châu Phú, trên đảo Gia-va (In-đô-nê-xi-a), ở gần. 
Bắc Kinh (Trung Quốc) v.v... 


m nị 


Hình 3 Cuộc sống của người nguyên thuỷ Hình 3- Săn ngựa rừng 


(1) Côn gọi là Người vượn, 


8 


Người tối cổ sống theo bẩy gồm khoảng vài chục người. Ban ngày, họ hái 
lượm hoa quả và săn bắt thú để ăn ; ban đêm họ ngủ trong các hang động, dưới 
mái đá hoặc trong những túp lêu làm bằng cành cây, lợp lá hoặc cỏ khó. Họ biết 
ghè đếo đá, làm công cụ ; biết dùng lửa để sưởi ấm, nướng, thức ăn và xua đuổi 
thú dữ. Cuộc sống bấp bênh “ăn lông, ở lỗ" như thế kéo dài hàng triệu năm. 


2. Người tỉnh khôn sống thế nào ? 


Trải qua hàng triệu năm, Người tối cổ dần dẫn trổ thành Người tỉnh khôn. 
Những bộ xương của Người tỉnh khôn có niên đại sớm nhất vào khoảng 4 vạn 
năm trước đây, đã tìm được ở hầu khắp các châu lục. 


Xem hình 5, em thấy Người 
tỉnh khôn khác Người tối cổ ở 
những điểm nảo ?7 

Người tỉnh khôn không sống 
theo bẩy mả theo từng nhóm nhỏ, 
gồm vài chục gia đình, có họ hàng, 
gần gũi với nhau, gọi là thị tộc. 
Những người cùng thị tộc đều lâm 
chung, ăn chung, giúp đỡ lần nhau. 
trong mọi công việc. Trong quá trinh 
sinh sống, Người tỉnh khôn đã biết 
trồng rau, trồng lúa, biết chăn nuôi 
gia súc, làm đố gốm, đệt vải từ sợi 
vỏ cây, biết làm đổ trang sức như 
vòng tay, vòng cố. Con người không, Tình 5 ~ Người tối cổ và Người tỉnh khôn 
chỉ kiếm được thức ăn nhiều hơn mã 
còn sống tốt hơn, vui hơn. 


ng TH. 


3. Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã ? 


Cuộc sống của Người tinh khôn ở buổi ban đầu tuy có khá hơn so với Người 
tối cổ song họ cũng chỉ mới biết dùng đá để chế tạo công cự lao động. Công cụ 
đá, dù được cải tiến không ngừng, không thể đem lại năng suất lao động cao 
được. Mãi đến khoảng thiên niên kỉ thứ IV TCN, cơn người mới phát hiện ra kim 
loại và dùng kim loại để chế tạo công cụ. 


“= 


Nhờ công cụ bằng kim loại, con 
người có thể khai phá đất hoang, tăng 
điện tích trồng trọt, có thể xẻ gỗ đóng. 
thuyền, xẻ đá làm nhà. Người ta có thể 
lâm ra một lượng sản phẩm không chỉ 
đủ nuôi sống mình mà còn dư thừa. Một 
số người, đo có khả năng lao động hoặc 
do chiếm đoạt một phản của cải dư thừa 
của người khác, đã ngảy cảng trở nền 
giầu có. Những người trong thị tộc giờ 
đây không thể cùng làm chung, hưởng 
chung. Xã hội nguyên thuỷ đẩn dẫn tan 


ịnh 6 - Đồ đựng bằng gốm Si 0 tin h2 IÊN 
WAG T2) m bu ah rã, nhường chỗ cho xã hội có giai cấp. 


(khoảng 3M năm TCN) 


z/ sơn, 
z »x- 


Hình 7 - Công cụ, đồ dùng và đồ trang sức bằng đồng, 


CÂU HỎI 
1. Bấy người nguyễn thuỷ sống như thế nảo ? 
2. Đời sống của Người tình khỏn có những điểm nào tiền bộ hơn sơ với Người tối cổ ? 
3, Công cụ bằng kim loại dã có tắc dụng như thổ nào ? 


10 


Bài 4 
CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 


1. Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành 
ở đâu và từ bao giờ ? 


'Vào cuối thời nguyên thuỷ, cư dân ở lưu vực những dòng sông lớn như 
sông Nin ở Ai Cập, Ơ-phơ-rat và Ti-gd-rơ ở Lưỡng Hà, sông Ấn và sông Hằng, 
đ Ấn Độ, Hoàng Hã và Trường Giang ở Trung Quốc... ngày cảng đông, Đất ven 
sông vừa màu mỡ, vừa dễ trồng trọt. Nghề nông trồng lúa ngày cảng phát 
triển và tr thành ngành kinh tế chính. Người ta cũng biết làm thuỷ lợi, đắp 
đê ngăn lữ, đảo kênh, máng dẫn nước vào ruông. Nhờ thế, con người có thể 
thu hoạch lúa ổn định hằng năm. Lúa gạo ngày càng nhiều, Trong xã hội bắt 
đầu xuất hiện kẻ giảu, người nghèo. Nhà nước ra đời. Từ cuối thiên niên kỉ IV. 
đến đầu thiên niên kỉ [II TCN, những quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiền 
đã hình thành ở Ai Cập, vùng Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc ngày nay. Đây 
là những quốc gia xuất hiên sớm nhất trong lịch sử loài người. 


Em hãy miều tả cảnh làm ruộng của người Ai Cập qua hình 8. 


Hình 8~ Tranh khắc trên tường đá một lăng mộ ủ Ai Cập thế kỉ XIV TCN 


(1) Thuỷ lợi : những công trình ngăn nước, dẫn nước, tưới tiêu cho đồng ruộng. 


1 


2. Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng 
lớp nào ? 


'Ở các nước phương Đông, cư dân chủ yếu: 
làm nghề nông. Vì vậy, bộ phận đông đảo. 
nhất và có vai trò to lớn trong sản xuất là 
nông đân. Họ nhận ruông đất ở công xất” để 
Ýy và phải nộp một phần thu hoạch và 
ịch')khóng công cho bọn quý độc”), 


Quý lộc, quan lại là tẳng lớp có nhiều của 
cải và quyền thế, Đứng đầu tâng lớp này là 
một ông vua nắm mọi quyển hành. 
quý tộc đều có nhiều 
người hầu hạ phục dịch, gọi chung là nó 
Thân phận của nô lệ không khác gì con vật. 
Những người nô lệ và dân nghèo đã nhiêu lân 
nổi đây. Năm 2300 TCN, một vụ bạo động 
bùng nổ ở la-gát (Lưỡng Hà). Năm 1750 
TCN, nô lệ và dân nghèo ở Ai Cập đã nổi dậy, 
cướp phá, đốt cháy cung điện. 

Ở Lưỡng Hà, vua Ham-mu-ra-bi đã bạn 

hành một bộ luật, được khắc trên đá. 

~ Phân trên của bia đá khắc hình Thân 

Sa-máf' đang trao bộ luậi cho vua 

am-mu-ra-bi. 


Nhà vua và 


- Phẩn dưới của bia đá khắc phẫn đâu 


của bộ luật Tinh 9-Ba dã khắc Luật Ham-mu-nebi 


Điều 42 : Dân tự do thuê ruộng cày, nếu (SON) 


ruộng không có thúc thì người này bị coi N.. 
là chưa hết sức chăm bón, phải lấy người bôn cạnh lầm tiêu chuẩn để nộp thóc 
cho chủ ruộng. 


(1) Công vã. ©khu vực có người sinh sống với nhau như làng, xã ngày nay 

(Ö) Lao dịch :ao động nặng nhọc, bắt buộc và không được trả công, theo chế độ của nhà nước 
hay lệnh của chúa đất. 

(8) Quý tộc. :löp người giàu có và quyền thế nhất trang giả cấp thông gị thời c dại và phong kiến. 

(Ä) Si-mát - :vị thần Mặt Trời của Bacbilon cổ, 


1 


Điều 43 : Nếu không cày cấy mà bỏ ruộng hoang thì người này phải căn cứ 
theo người bên cạnh để nộp thóc cho chủ ruộng và còn phải cày bừa ruộng 
đã bỏ hoang cho bằng phng rồi trả lại cho chủ ruộng. 

(ích Luật Ham-mu-ra-bi) 


Qua hai điển luật trên, theo em, người cây thuê ruộng phải lảm việc như. 
thể nào ? 


3. Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông 

Để cai trị đất nước, tẵng lớp quý tộc đã lập ra bộ máy nhà nước do vua 
đứng đầu. Vua có quyển cao nhất trong mọi công vi: từ việc đặt ra luật 
pháp, chỉ huy quán đôi, đến việc xét xử những người có tôi. Vua còn được coi 
là người đại diện của thắn thánh ở dưới trần gian. Ở Trung Quốc, vua được 
gọi là Thiên tử (con trời), ở Ai Cập là Pha-ra-ôn (ngôi nhà lớn), còn ở 
Lưỡng Hà thì gi là En-sỉ (người đứng, dẫu). 


Giúp việc cho vua là bộ máy hành chính từ trưng ương đến địa phương 
gồm loàn quý lộc. Hạ lo việc thu thuế, xây dựng cung điện, đền tháp và chỉ 
huy quân đội. 


CÂU HỎI 
1. Em hây nêu tên các quốc ga cổ dại phương Đông. 
2. Xã hôi cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào ? 
3. Ở các nuớc phương Đông, nhà vua cỏ nhũng quyền hành gì ? 


18 


TÊp p2 ri 3onh 92 : gp 20] ~0Ƒ g7 


I6 0992000 9Y2I019HNVM 


Bài 5 
CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY 


1. Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Tây 

Nhìn trên bản đồ thế giới, ta sẽ thấy ở miễn Nam Âu có hai bán đảo nhỏ vươn. 
đài ra Địa Trung Hải. Đó là các bán đảo Ban Căng và I-ta-li-a. Nơi đây, vào. 
khoảng đầu thiên niên kỉ ITCN, đã hình thành hai quốc gia Hi Lạp và Rô-ma. 


Đất đai ở đây không thuận lợi cho việc trồng lúa. Cư dân ở Hi Lạp và Rô-ma 
phải trông thêm các loại cây lưu niên như nho, ö liu. Nhờ có công cụ sắt, các 
nghề thủ công như luyện kim, lâm đổ mĩ nghệ, đồ gốm, nấu rượu nho, lâm 
dẫu ô liu ... phát triển. Bỡ biển Hi Lạp vả Rô-ma cô nhiều cảng tốt ; thương, 
nghiệp, nhất là ngoại thương, rất phát triển. Người Hi Lạp và Rô-ma mang; 
các sản phẩm thủ công và rượu nho, đầu ô liu sang tận Lưỡng Hà, Ai Cập bán 
rổi mua về lúa mì và súc vật, 


2. Xã hội cổ đại Hi Lạp, Rô-ma gồm những giai cấp nào ? 

Sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp đã dẫn tới sự hình 
thành một số chú xưởng, chủ lò, chủ các thuyền buôn rất giàu và có thế lực về 
chính trị. Họ nuôi nhiều nô lê để làm việc trong các xưởng. Họ là chử nó, sống, 
rất sung sướng. Số nô lệ ở Hi Lạp và Rô-ma rất đồng. Nô lệ phải làm việc cực 
nhọc ở các trang trại, trong các xưởng thủ công, khuẩn vác hãng hoá hoặc chèn. 
thuyển. Mọi của cải do họ lầm ra đều thuộc về chủ nô. Bản thân nô lệ cũng là 
tài sản của chủ. Chủ nô thường gọi nô lệ là *những công cụ biết nói 


N lệ thường bị chủ nô đối xử tất tàn bạo như đánh đập, đóng đấu trên 
cánh tay hay trên trán. Chính vì thế, họ đã không ngừng chống lại chủ nô bằng 
nhiêu hình thức khác nhau như bỏ trốn, phá hoại sản xuất hay khỏi nghĩa vũ 
trang. Điển hình là cuộc khỏi nghĩa của nô lệ do Xpac-ta-cút lãnh đạo, nổ ra 
vão các năm 73 - 71 TCN ở Rô-ma, đã làm cho giới chủ nô phải kinh hoäng. 


3. Chế độ chiếm hữu nô lệ 


Ở Hi Lạp và Rô-ma, số nô lệ nhiều gấp hàng chục lẫn số chủ nô. Nô lệ là lực 
lượng lao động chính trong xã hội. Mọi của cải đêu nhờ sức lao động của nô lộ mà 


(1) Ngoại thương : buôn bán với người nước ngoài 


có : từ việc sản xuất lúa gạo ở các trang trại đến việc làm ra các sản phẩm thủ cóng, 
như giầy đép, quân áo v.v... Họ cũng là những người phục vụ trong các gia đình 
quý tộc, quan lại như những con hâu, đây tớ. Chủ nô nấm mọi quyền hành chính 
trị. Nhà nước gồm nhiều bộ phận do dân tự đo hay quý tộc bấu ra và làm việc 
theo thời hạn, giải quyết mọi việc trong nước và các cuộc chiến tranh. Chủ nô 
không bao giờ phải lao động chân tay, chỉ làm chính trị hoặc hoạt động văn hoá, 
nghệ thuật vì họ coi lao động chân tay là công việc dành riêng cho nô lệ. Họ sống 
sung sưỡng, nhãn hạ đựa trên sự bóc lột sức lao động của nô lệ. 

Như thế, ở Hi Lạp và Rô-ma cổ đại đã hình thành hai giai cấp cơ bản là 
nó lệ và chủ nô. Xã hội đó gọi là xã hội chiếm hữu nô lệ. 


CÂU HỎI 
1. Oác quốc gia cổ dại phương Tây đã dược hình thành ở đâu và từ bao giở ? 
2. Em hiếu thể nào là xã hội chiếm hứu n 


Bài 6 
VĂN HOÁ CỔ ĐẠI 


Thời cổ đại, khi nhà nước được hình thành, loài người bước vào xã hội văn 
mình. Trong buổi bình minh của lịch sử, các dân tộc phương Đông và phương Tây 
đã sáng tạo nên nhiễu thành tựu văn hoá rực rỡ mà ngày nay chúng ta vẫn đang 
được thừa hưởng. 


1. Các dân tộc phương Đông thời cổ đại đã có những 
thành tựu văn hoá gì ? 

Để cảy cấy cho đúng thời vụ, những người nông dẫn luôn phải “trông trời, 
trồng đất". Dẫn dẫn, họ biết được sự chuyển động của Mặt Trời, Mặt Trăng và 
các hãnh tính đã ảnh hưởng tới việc "mưa thuận, giõ hoả” hằng năm. Đö là 
những trí thức đầu tiên vẻ thiên văn. Cũng từ những hiểu biết đó, người 
phương Đông đã sáng tạo ra lịch, chia một năm ra 12 tháng, mỗi tháng có 
khoảng 29 đến 30 ngày. Họ còn biết làm đồng hồ do thời gian. 


Người phương Đông cổ đại đều dùng chữ tượng hình mô phỏng, vật thật 
để nói lên ý nghĩ của con người. Những chữ này được viết trên giấy Pa-pi-rúL, 


(1) Chữ tượng hình : dùng hình giản lược của một vật để lâm chữ gọi vật đó hoặc dùng một số 
đường nót lâm chữ để thể hiện một ÿ nào đồ, 


18 


/LÌ 


= 


+ 
== 


N) 


li 


c= 


zLUE; 


5š 


Hình L1 - Chữ tượng hình Ái Cập (khắc trên tường lãng mộ vua Ram-xet V]) 


Hình 13- Kim tự tháp Ai Cập 


trên mai rùa, trên thẻ 
tre hoặc trên các 
phiến đất sét ướt rồi 
đem nung khô. 

Trong lĩnh vực 
toán học, người 
Ai Cặ đại đã 
nghĩ ra phép đếm 
đến 10 và rất giỏi về 
hình học. Họ đã tính 
được số pi bằng 3,16. 
Còn người Lưỡng Hà 
lại giỏi về số học, Các 
chữ số ta dang dùng 
ngày nay, kể cả số 0, 
là thành tựu lớn do 
người Ấn Độ cổ xưa 
sáng tạo nên. 


1? 


Các dân tộc phương Đông, 
đã xây dựng nên những công 
trình kiến trúc đổ sỹ. Những 
kim tự tháp cổ ở Ai Cập, 
thành Ba-bi-lan ở Lưỡng Hà. 
mãi mãi là những kì quan để. 
cả thế giới chiêm ngưỡng và 
thần phục. 


2. Người Hi Lạp 
và Rôma đã có 
những đóng góp gì 
về văn hoá ? 

Người Hi Lạp và Rô-ma 
đã biết làm lịch dựa theo sự di 
chuyển của Trái Đất quay 
xung quanh Mặt Trời. Họ tính 
được một năm có 365 ngày 6 
giờ, chia thành 12 tháng, Đó là 
Dương lịch. 


Hình 13 - Thành Ba-bi-len với cổng đến I-so-ta 


Người Hi Lạp và Rô-ma 
đã sáng tạo ra hệ chữ cái a,b,e, 
ban đầu gồm 20 chữ, sau là 26 chữ mã ngày nay chúng ta vẫn đang dùng, 

Những hiểu biết của người Hi Lạp vả Rô-ma cũng đạt tới một trình độ khá 
cao trong nhiễu lĩnh vực khoa học như số học, hình học, thiên văn, vật l, triết học, 
sử học, địa lí v,v... Trong mỗi lĩnh vực đều có những nhà khoa học nổi danh, như 
Ta-lét, Pi-ta-go, C-ccrlit trong toán học, Ác-simét trong vật lí học, Pla-tôn, A-ri-xtốtt 
trong triết học, Hê-rô-đốt, Tu-xi-đít trong sử học, Std-ra-bôn trong địa lí v.v... Họ. 
là những người đặt nên mồng cho nhiều ngành khoa học sau này, 


Nền văn học Hi Lạp được cả thế giới biết đến với những bộ sử thi nổi tiếng 
LlEat, Ô-đi-xê của Hô-me, những vở kịch thơ độc đáo Ô-re-xtỉ của Et-sin, đíp 
lâm vua của Xô-phô-clơ v.v. 


Trên đất nước Hi Lạp và Rô-ma ngày nay còn bảo tôn nhiều di tích kiến trúc 
và điêu khắc của thời cổ đại, như đền Pác-té-nông trên đổi A-crô-pôn ở A-ten, 
đấu trường Cô-li-dê ở Rô-ma, tượng lực sĩ ném dĩa, tượng thẫn Vệ nữ ở Mi-ô. 
Đó là những kiệt tác khiến người đời sau vô cùng thán phục 


18 


CÂU HỒI 
1, Em hãy niều những thành tụu ván hoá lớn của các quốo gia phương Đông cổ đại. 
2. Người Hi Lạp và Rô-ma đã cỏ nhúng thành tựu vân hoả gì ? 
1. Theo em, những thành tựu văn hoá nào của thời cổ đại còn dược sử dụng đến ngày nay ? 


Hình 15 - Đôn Pác-lõ-nông (Hi Lạp) 


18 


Bài 7 
ÔN TẬP 


Thần một của chương trình Lịch sử lớp 6 đã trình bày những nét cơ bản 
của lịch sử loài người từ khi xuất hiện đến cuối thời cổ đại. Chúng ta đã học 
và biết loài người đã lao động và biến chuyển như thế nào để dẳn dẫn đưa xã 
hội tiến lên và xây dựng những quốc gia đầu tiền trên thế giới, đồng thời đã 
sáng tạo nên những thành tựu văn hoá quý giá để lại cho đời sau, 

Hãy điểm lại : 

1. Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu ? 


2. Những điểm khác nhau giữa Người tỉnh khôn và Người tối cổ thời 
nguyên thuỷ : 
~ Vẻ con người 
- Về công cụ sản xuất 
~ Về tổ chức xã hội 


3. Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào ? 

4. Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại. 

5. Các loại nhà nước thời cổ đại. 

6. Những thành tựu văn hoá của thời cổ đại : 


~ Về chữ viết, chữ số 
~ Về các khoa học 
~ Về các công trình nghệ thuật 


7. Thử đánh giá các thành tựu văn hoá lớn của thời cổ đại. 


D 


Phần hơi 
L... sử Việt Nam 
từ nguồn gốc đến thế kỉ X 


Chương I 


BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA 


Bài 8 
'THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 


1. Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu ? 

Thời xa xưa, nước ta là một vùng rừng núi rậm rạp với nhiều hang động, 
mái đá, nhiều sông suối, có vùng ven biển dài ; khí hậu hai mùa nóng - lạnh 
rõ rệt, thuận lợi cho cuộc sống của cỏ cây, muông thú vả con người. 

Vào những năm 1960 - 1965, các nhà khảo cổ học đã lần lượt phát hiện 
được hàng loạt di tích của Người tối cổ. 


Hình 18 ~ Răng của Người tối cổ 
tử hang Thẩm Hai (Lạng Sơn) “Hình 19 úu đã núi Đọ (Thanh Hoá) 


” 


Người tối cổ lả những người như thể nào ? 

Ủ các hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn), trong lớp đất chứa nhiều 
than, xương động vật cổ cách đây 40 - 30 vạn năm, người ta phát hiện được những 
chiếc răng của Người tối cổ. Ở một số nơi khác như núi Đọ, Quan Yên 


(Thanh Hoá), Xuân Lộc (Đồng Nai)... người ta phát hiện được nhiều công cụ đá 


ghè đềo thô sơ dùng để chặt, đập ; nhiều mảnh đá ghẻ mỏng... ở nhiều chỗ. 


Nhìn trên lược đổ ủ trang 26, em có nhận xét gì vẽ địa điểm sinh sống cửa 
Người tối cổ trên đất nước ta ? 


2. Ở giai đoạn đầu, Người tình khôn sống như thế nào ? 

Trải qua hàng chục vạn năm lao động, những, 
Người tối cổ đã mở rộng dẫn vùng sinh sống ra 
nhiều nơi như ; Thẩm Ổm (Nghệ An), Hang Hùm. 
(Yên Bái, Thung Lang (Ninh Bình), Kéo Lẻng 
(Lạng Sơn). 


Hộ cải tiến dẫn việc chế tác công cụ đá, làm 


tăng thêm nguồn thức ăn. Vão khoảng 3 - 
thành Người tỉnh khôn. 
Dấu tích của Người tĩnh khôn được tìm thấy ở mái 
đá Ngườm (Thái Nguyên), Sơn Vĩ (Phú Thọ) và 
nhiều nơi khác thuộc Lai Châu, Sơn La, Bắc Giang, 
Thanh Hoá, Nghệ An. Công cụ chủ yếu của họ là 
những chiếc rìu bằng hòn cuội, được ghè đếo thô 


vạn 


năm trước đây, họ chuy: 


sơ, có hình thù rõ rằng, Hình 4 


ng cụ chất ở 


` siš : Năm Tun (Lai Châu) 
Em thử so sánh công cụ ở hình 19 và hình 20. 


3. Giai đoạn phát triển của Người tỉnh khôn có gì mới ? 

Công cụ sản xuất được cải tiến với việc dùng nhiễu loại đá khác nhau 
Hàng loạt hang động, mái đá có dấu vết sinh sống của người nguyền thuỷ 
được tìm thấy ở Hoa Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn), Quỳnh Văn (Nghệ An), Hạ 


Long (Quảng Ninh), Bàu Tró (Quảng Bình). Ở đó, Người tinh khôn nguyên thuỷ 


33 


thời này sống cách đây từ 12.000 đến 4.000 năm. Trong chế tác công cụ đá, họ dã 
biết mài ở lưỡi cho sắc. Số công cụ đá được mài ở lưỡi như rìu ngắn, rìu có vai 
ngây cảng nhiều. Ngoài ra, họ vẫn dùng rìu đá cuội, một số công cụ bằng xương, 
bằng sừng. Ở các địa điểm thuộc Bắc Sơn, Quỳnh Văn, Hạ Long, người ta còn tìm 
thấy đồ gốm và lưỡi cuốc đá. 


So sánh công cụ ở hình 20 với các công cụ ở hình 21, 22, 23. 


Hình 21 ~ Rủu để Hoà Bình Hình 22~Riu đã Bắc Sơn 


“<< 


Hình 33- Riu đã Hạ Long 


z 


Những cố gắng và sáng tạo trong chế tác công cụ vừa tạo điều kiện mở 
rộng sẵn xuất, vừa nâng cao dẫn cuộc sống, 


CÂU HỎI. 


1. Em hãy lập bảng hộ thống các giai doan phát trển của thời nguyên thuỷ ở nước ta 
theo mẫu : thởi gian, địa điểm chính, công cụ. 


2. Giải thích sụ iển bộ của riu mãi luồi sơ với rìu ghế dễo. 


®Đân ta phải biết sử ta, 
Cfo tường gốc tích trước thà Việt ŸNam. 


Hỗ Chí Minh 


30M. Neœ#aabwiedi 
—-I—. Bêngguúc gen 


Hình 21- Lược đồ : Một số dĩ chỉ khảo cổ ở Việt Nam. 
26 


Bài 9 
ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THUỶ 
TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 


1. Đời sống vật chất 
Trong quá trình sinh sống, người nguyên thuỷ thời Sơn Vi - Hoà Binh - Bắc Sơn - 


Hạ Long thường xuyên tìm cách cải tiến công cụ lao động. Nguyên liệu chủ 


yếu là đá. Ban đầu, người thời Sơn Vi chỉ biết ghè đềo các hòn cuội ven suối 
làm ru, nhưng đến thời Hoà Binh - Bắc Sơn - Hạ Long, họ đã biết mài đá, dùng 
nhiễu loại đá khác nhau để làm công cụ các loại như rìu, bônP, chảy. Họ còn 
biết dùng trợ, gồ, xương, sừng làm công cụ và đồ dùng cẩn thiết, sau đó biết 


làm đỏ gốm. 


Hình 35 - Các loại riu đã thuộc văn hoá Hoà Bình - Bắc Sơn 


(1) Bên :riu đá được mài vát một bên, có chuối tra cán. 


Việc lâm đổ gốm cỏ gì khác sơ vôi việc làm công cụ bằng đá ? 

Những điểm mới về công cụ sản xuất của thời Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long 
là gì? 

Người nguyên thuỷ đã biết trồng trọt và chăn nuôi. Nguồn thức ăn ngày càng, 
tăng lên. Ngoài cây củ kiếm được, họ còn trồng rau, đậu, bí, bầu... Ngoài thú rừng 
sản được, họ còn nuôi thêm chó, lợn. 

Ý nghĩa của việc trồng trọt và chăn nuôi ? 

Người nguyên thuỷ sống chủ yếu ở các hang động, mái đá. Họ cũng biết làm 
các túp lu lợp bằng có hoặc lá cây 


2. Tổ chức xã hội 


Người nguyên thuỷ đã biết sống thành từng nhóm ở những vùng thuận tiện. 
Trong nhiều hang động ở Hoà Binh - Bắc Sơn, người ta đã phát hiện được những 
lấp vỏ ốc dãy 3 - 4m, chứa nhiễu công cụ, xương thú. Diều đó cho thấy : người 
nguyên thuỷ thường định cư lâu dài ở một nơi. Số người tăng lên, bao gồm giả, 
trẻ, trai, gái. Quan hệ xã hội hình thành. Những người cùng huyết thống s 
chúng với nhau và tôn người mẹ lớn tuổi, có uy tín lên làm chủ. Đó là chế độ 
thị tộc mẫu hệ. 


Hàng ngàn năm trôi qua, nhiều 
thị tộc có quan hệ với nhau và sống, 
hoà hợp trên một vùng đất chung. 


3. Đời sống tỉnh thần 

Người nguyên thuỷ thời 
Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long không, 
chỉ biết lao động mà còn lâm nhiều 
đồ trang sức. Những vỏ ốc được 
xuyên lỗ, những vòng tay đá, những, 
hạt chuỗi bằng đất nung ... được tìm 
thấy trong các di chỉ '” khảo cổ đã 
khẳng định điều đó. 


Hình 35 ~ Vòng tay, khuyên tai đá 


(1) Huyết thống : cõ cùng dòng máu, họ hãng. 
(Ơ) Di chỉ: nơi có đấu vết cư trú và sinh sống của người xưa 


28 


Theo em, sự xuất hiện của nhũng đổ trang súc trong các di chỉ nói trên cỏ 
ý nghĩa gì ? 

Người nguyên thuỷ đã biết vẽ trên vách hang động những hình mô tả cuộc 
sống tỉnh thân của mình. Trong quan hệ thị tộc, tình mẹ con, anh em ngày cảng 
gắn bó. Trong nhiểu hang động ở Bắc Sơn, nhiều địa điểm ở Quỳnh Văn, 
Hạ Long, người ta phát hiện được những bộ xương người được chồn cất, thậm chí 


như ở Quỳnh Văn, bên cạnh xương người chết, còn có một, hai lưỡi cuốc đá được 
chôn cất theo. 


Cuộc sống của người nguyên thuỷ ở Bắc Sơn - Hạ Long đã phát triển khá 
cao về tất cả các mặt. 


Hình 27- Hình mặt người khắc trên vách hang Đồng Nội (Hoà Bình), 


CÂU HỎI 


1. Những điển mới trong dời sống vật chất và xẽ hỏi của người nguyên thuỷ thời 
Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long là gì ? 


2. Những điểm tời rong đồi sống nh thần của người nguyên thuỷ là gì ? Em có suy nghĩ 
tj về Việc chôn công cụ sản xuất theo người chết ? 


„3 


Chương II 
THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC : 


VĂN LANG - ÂU LẠC 


Bài 10 
NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ 


1. Công cụ sản xuất được cải tiến như thế nào ? 


Những người nguyên thuỷ trên đất 
nước ta tiếp tục mở rộng vũng cư trú. Một. 
số đã dừng lại ở các vùng chân núi, thung 
khác thì 
chuyển xuống các vùng đất bài ven sông, 
dựng chòi, cuốc đất trồng trọt, làm chuồng 
nuôi lợn, gà, chó... Các nhà khảo cổ đã phát 


lũng ven khe, suối... một s 


hiện được rất nhiễu địa điểm chứa đựng 
những lưỡi ru đá có vai được mài rộng ra 
hai mặt, những lưỡi đục, những bàn mải và 
những mảnh cưa đá. Số công cụ bằng 
xương, sửng cũng nhiều hơn. Bên cạnh đó, 
họ còn tìm thấy nhiều loại hình đổ gốm 


Hình 29- iu đá. Phùng Nguyên 


30 


như bình, vò, nồi cùng nhiều hạt chuối đá, vỏ ốc... Người nguyên thuỷ cũng đã biết 
lầm chỉ lưới bằng đất nung để đánh cá. 

Trong một số di chỉ như Phùng Nguyên (Phú Thọ), Hoa Lộc (Thanh Hoá), 
Lung Leng (Kon Tum) có niên đại cách đây 4.000 - 3,500 năm, các nhà khảo cổ đã 
phát hiện được hàng loạt công cụ : những riu đá, bôn đá được mải nhẫn toàn bộ, 
có hình dáng cân xứng, Lọ còn tìm thấy những đổ trang sức, những loại đỗ gốm 
khác nhau như bình, vò, vại, bát đĩa, cốc có chân cao... Những mảnh gốm thường 
in hoa văn”) hình chữ S nối nhau, đối xứng hoặc in những con dấu nổi, liên nhau 
với những đường cuộn theo hình tròn hay hình chữ nhật, những đường chấm nhỏ 
li tỉ chạy đài trên một nên phẳng. 


Em có nhận xét gì về trình độ sẵn xuất công cụ của người thời đó ? 


Hình 30- Hoa văn trên đồ gốm Hoa Lạc 


2. Thuật luyện kim đã được phát minh như thế nào ? 

Cuộc sống của người nguyên thuỷ ngày cảng ổn định hơn. Dẫn dẫn đã xuất 
hiện những làng bản đóng dân ở các vùng ven sông, đặc biệt là ven các con sông 
lớn như sông, Lồng, sông Mã, sông Cả, sông Đồng Nai ... gồm nhiều gia đình 
thuộc nhiêu thị tộc khác nhau. Cuộc sống đinh cư lâu dài đời hỏi con người lúc 
đồ phải cải tiến hơn nữa các công cụ sản xuất và đồ dùng hằng ngảy. 


(8) Hoa văn chình về hay ín trên đồ vật, công cụ 
(2) Định cư tsinh sống lâu dài ở một nơi nhất định, 


31 


Nhờ sự phát triển của nghề làm đồ gốm, người Phùng Nguyên, Hoa Lộc dã 
phát mình ra thuật luyện kim. 


Kim loại được dùng đầu tiên là đồng. 

Õ Phùng Nguyên, Hoa Lộc và các di chỉ khác cùng thời trên khắp nước ta, 
người ta đã phát hiện được nhiều cục đồng, xỉ đồng, dây đồng, dùi đồng, Thuật 
luyện kim đã được phát minh. 


Theo em, phất minh này có ý nghĩa như thế nào ? 


3. Nghề nông trồng lúa nước ra đời ở đâu và trong 
điều kiện nào ? 


Theo các nhà khoa học, nước ta là một trong những quê hương của cây lúa 
hoang. Với nghề nông vốn cõ và với hàng loạt công cụ sản xuất được cải tiến, 
những người nguyên thuỷ sống định cư lâu dài ở vùng đồng bằng ven sông, ven 
biển, Họ đã trồng được nhiều loại cây, củ và đặc biệt là cây lúa. Việc phát hiện 
hàng loạt lưỡi cuốc đá được mài nhẩn toản bộ ở các di chỉ Hoa Lộc, 
Phùng Nguyên... đã chứng tỏ điều đó, Người ta còn tìm thấy ở đây gao cháy, dấu 
vết thóc lúa bên cạnh các bình, vò đất nung lớn. Nghề nông trồng lúa đã ra đời 
Trên các vùng cư trú rộng lớn ở đồng bằng ven sông, ven biển, cây lúa nước dân 
dẫn trở thành cây lương thực chính của con người. Cây lúa cũng được trồng ở 
vùng thung lũng, ven suối. 


Việc trồng các loại rau, đậu, bẩu, bí... và việc chăn nuôi gia súc, đánh cá 
cũng ngày cảng phát triển, Cuộc sống của con người được ổn định hơn và vùng 
đồng bằng màu mỡ của các con sông lớn như sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông, 
Thu Bồn, sông Cửu Long ... đắn dân trở thành nơi sinh sống lâu đài của con người 
ở đây, 

Theo em hiểu, vỉ sao tử đây con người có thể định cư lâu dài ở đồng bằng. 
ven các sống lớn ? 


CÂU HỎI 


1 Hãy diểm lại những nét mới về công cụ sản xuết và ý nghĩa của việc phát nỉnh ra thuật 
luyện kim. 

2. Theo em, sự re dời của nghề nông trồng lúa nước có lắm quan trọng nhụ thể nào ? 

3. Hãy trình Bây sự đổi thay trong dời sống kinh tế của con người tri này so với ngươi 
thời Hoà Bình - Bắc Sơn, 


32 


Bài 11 


NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI 


1. Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào ? 

Em có nhận xét gì về việc đúc một đổ dùng bằng đồng hay làm một bình 
bằng đất nung, so với việc làm một công cụ đã ? 

Không phải ai cũng biết được thuật luyện kim và tự mình đúc được một công, 
cụ bằng đồng, Sản xuất nông nghiệp lúa nước ngày càng phát triển, đòi hỏi con 
người phải chuyên tâm lo việc cuốc cay, làm đất, gieo hạt, chăm bón... Sổ người 
làm nông nghiệp tăng lên ; hơn nữa, để có người làm việc ngoài đồng, phải có 
người ở nhà lo việc ăn uống. Sự phân công, lao động trở thành cần thiết. Phụ nữ, 
ngoài việc nhà, thường tham gia sản xuất nông nghiệp và làm đổ gốm, dệt vải 
'Nam giới, một phần làm nông nghiệp, đi săn bắt, đánh cá ; một phần chuyên hơn, 
thì phụ trách việc chế tác công cụ, bao gồm cả việc đúc đồng, làm đồ trang sức, 
vẻ sau được gọi chung là các nghề thủ công. 


2. Xã hội có gì đổi mới ? 


Sản xuất ngây càng phát triển đã giúp cho cuộc sống của con người ngây, 
cảng ổn định. Trên các đồng bằng ven sông lớn ở mạn Bắc cũng như mạn 
Nam, hình thành hàng loạt làng bản, bấy giờ được gọi là chiềng, chạ, Các làng 
bản ở vùng cao cùng nhiều hơn trước, do con người đã định cư lâu đải. Dẫn 
dẫn hình thành các cụm chiếng, chạ hay làng bản có quan hệ chặt chẽ với 
nhau, được gọi là bộ lạc. 


Vị trí của người đản ông ngày càng cao hơn trong sản xuất cũng như trong, 
gia đình, làng bản. Chế độ phụ hộ. đản đân thay thế chế độ mẫu hộ. 

Những người giả, những người có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, có 
sức khoẻ được bẫu lâm người quản lí làng bản. Mặc dù mọi người đều bình 
đẳng, nhưng khi có việc cần, người quản lí có quyền chỉ huy, sai bảo và được 
chia phần thu hoạch lớn hơn. Ngoài ra, khi lương thực, của cải đã dư thừa, các 
gia đình cũng thu nhập khác nhau. Ở các di chỉ thời này, người ta phát hiện 
nhiễu ngôi mộ không có của cải chôn theo, song lại có vải ngôi mộ được chôn 
theo công cụ, đồ trang sức. 


Em nghĩ gì về sự khác nhau giữa các ngôi mộ nảy ? 


3. Bước phát triển mới về xã hội được nảy sinh như 
thế nào ? 


Sự phát triển của nông nghiệp trên các vùng đồng bằng ven sông lớn cùng với 
sự phân công lao động đã đấy nhanh sự phát triển xã hội, kinh tế. Từ thế kỉ VIII 
đến thế kỉ [TCN, trên đất nước ta đã hình thành những nên văn hoá phát triển 
cao như Ốc Eo (An Giang) ở Tây Nam Bộ - cơ sổ của nước Phù Nam sau này, 
Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) ở Nam Trung Bộ - cơ sở của nước Cham-pa và tập trung; 
hơn là văn hoá Đông Sơn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 

Vào thời văn hoá Đông Sơn, công cụ sản xuất, đổ đựng, đổ trang sức đều phát 
triển hơn trước. Dồ đồng gần như thay thế đồ đá. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy 


Tình 31 =Mãi giáo đồng Dông Sơn Hình 32- Dao găm đồng Đông Sơn 
Hình 35 - Lưỡi cày đồng, Hình 31 - Lưới liễm đông 


3 


hàng loạt công cụ, vũ khí đồng như lưỡi cày, lưỡi rìu, lưỡi giáo, mũi tên ... có hình. 
dáng và trang trí hoa văn giống nhau ở nhiều nơi trên đất Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, 
nhất là ở vùng đồng bằng sông Hồng, sông Mã, sông Cả. 

Theo em, những công cụ nảo góp phẩn tạo nên bước biến chuyển trong 
xã hội 7 

Sử cũ gọi chung cư dân thuộc văn hoá Đồng Sơn là người Lạc Việt. Cuộc 
sống của con người đã có phần ổn định. 


CÂU HỎI 
1. Em hãy điểm lại các biến chuyển chính về mặt xẽ hội, 


2. Hãy nêu những it mới về tình hình kinh tế, xã hội của cu dân Lạc Việt. 


3. Hãy nêu những dẫn chúng nói lên tình độ phét trển của nền sản xuất thời vàn hoá 
Đông Sơn, 


Bài 12 
NƯỚC VĂN LANG 


1. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào ? 


Vào khoảng các thế kỉ VIH - VI TCN, ở vùng đồng bằng ven các sông lớn 
thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay, đã dân dân hình thành những bộ lạc lớn, 
gân gũi nhau vẻ tiếng nói và phương thức hoạt động kinh tế. Sản xuất phát triển. 
Trong các chiểng, chạ, một số người giàu lên, được bẩu làm người đứng đầu để 
trông coi mọi việc ; một số ít nghèo khổ, phải rơi ván cảnh nô tì. Mâu thuẫn giưa. 
người giàu và người nghèo đã nảy sinh và ngày càng tăng thêm. 


'Việc mở rộng nghề nông trồng lúa nước ở vùng đồng bằng ven các con sông, 
lồn gặp nhiều khó khăn. 

Theo em, truyện Sơn Tĩnh - Thuỷ Tĩnh nói lên hoạt động gì của nhân dân 
hổi đó 2 

Vì vậy, cân phải có người chỉ huy đứng ra tập hợp nhân dân các làng bản. 
chống lại lụt lội, bảo vệ mùa mảng, 


Đất đại ở các vùng không giống nhau nên cuộc sống của người đân cũng 
khác nhau 


Sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí (hình 31, 32) nói lên điều gì ? 


Hãy liên hệ các loại vũ khi ấy với truyện Thánh Giỗngf1). 

Các làng bản có giao lưu với nhau nhưng cũng có xung đột. 

Xung đột không chỉ xảy ra giữa người Lạc Việt với các tộc người khác mà còn. 
giữa các bộ lạc Lạc Việt với nhau. Cần phải giải quyết các cuộc xung đột đó để sống 
yên ổn hơn. Nhà nước Văn Lang đã ra đời trong hoàn cảnh phức tạp nói trên. 


2. Nước Văn Lang thành lập. 


Bộ lạc Văn Lang, cư trú trên vùng đất ven sông Hồng - từ Ba Vì (Hà Nội) 
đến Việt Trì (Phú Thọ), là một trong những bộ lạc giàu có và hùng mạnh nhất 
thời đó. Di chỉ Lãng Cả (Việt Trì) cho ta biết đây là một vùng có nghề đúc đồng 
phát triển sớm, dân cư đóng đúc. 


Tựa vào thế mạnh của mình và được sự ủng hộ của các tử trưởng!” bỏ lạc khác. 
ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay, thử iimi'” bộ lạc 
Văn Lang đã hợp nhất các bộ lạc đó lại thành một nước. Sử cũ viết : Vào khoảng 
thế kí VI TCN, ở vùng Gia Ninh (Phú Thọ), có vị thủ lĩnh dùng tài năng 
khuất phục được các bộ lạc và tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Bạch Hạc 
(Phú Thọ), đặt tên nước là Văn Lang, 

Theo bộ sử khác viết về sự tích Âu Cơ - Lạc Long Quân, thì những người con 
theo mẹ Âu Cơ lên vùng cao đã tôn người anh cả lên lảm vua, hiệu là 
Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang. 


Nước Văn Lang được thành lập, có nhà nước cai quản chung, do vua Hằng 
đứng đầu. 


3. Nhà nước Văn Lang được tổ chức như thế nào ? 


Sử cũ viết : "Hùng Vương lên ngôi, đặt tên nước là Văn Lang, chia nước làm. 
15 bổ”), đóng đô ở Bạch Hạc (Việt Trì - Phú Thọ)”. Vua giữ mọi quyền hành trong, 
nước, "các bộ đều thần thuộc”, Đặt tướng văn là Lạc hầu, tướng võ là Lạc tướng, 
Con trai vua là Quan lang, con gái vua là Mị nương”. * Đời đời cha truyền con nổi, 
đều gọi là Hùng Vương” 


(1) Theo truyền thuyết, đời vua Hùng thứ 6, giác Ân xâm lược Văn Lang. Vua Hững lo lắng sai sứ. 
đi khắp nơi cầu người hiện tải ra tay đánh giặc. Nghe tiếng mõ rao, Gióng bấy giở mới 3 tuổi, 
bồng cất tiếng xin đi đánh giặc. Giặc tan. Giảng về ti 

(G) Tả trưởng : người dứng đâu bộ lạc. 

(G) Thủ lĩnh : người đứng đầu, chỉ huy một tổ chức chính trị - xã hội hay quân sự: 

(l) Bộ : đơn vị hành chính trung gian giữa trung ương và làng, chạ. 

(6) Thần thuộc :chịu sự cai quản của một người hay một nước khác, 


36 


Đứng đấu các bộ là Lạc tướng. 
Đứng đầu các chiểng, chạ là Bổ chính. 
Trong chiểng, chạ, những người già 
được tôn trọng, thường giúp Bồ chính 
giải quyết việc sản xuất, chia phần 
ruộng cày cấy, giải quyết các mối bất 
hoà của dân làng. 


Nhà nước Văn Lang chưa có luật 
pháp và quản đội. Khi có chiến tranh, 
vua Hùng và các Lạc tướng huy động 
thanh niên trai trăng ở các chiếng, chạ 
tập hợp lại, cùng chiến đấu. 


Hùng Vương 
Lạc hãn” Lạc bừng 


(rừng ương) 
Lạc tướng, Lạc tướng 
(tô) (bộ) 


chính 
(chiêng, chạ) 


Tổ chính 
hạ) | (chiêng, chạ) 


CÂU HỎI 


Hình 35- Lăng vua Hùng (Phú Thọ) 


11 Những l do ra dài của nhà nuớc thỏi Hùng Vương là gì ? 
2. Em có nhện xét gì về tổ chúc của nhá nuớc đầu tiên này ? 


DANH NGÔN 


Các vua Jfùng đã có công đựng trước 
đ®ác chấu ta phải cùng nhau giữ (Ấy trước. 


THổ Chí Minh 


Bài 13 
ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN 
CỦA CƯ DÂN VĂN LANG 


1. Nông nghiệp và các nghề thủ công 
Văn Lang là mật nước nông nghiệp. Ở mỗi vùng, tuỳ theo đất đại, người Lạc 
Việt có cách gieo cấy trên ruộng đồng hay trên nương rẫy của mình. 


Qua các hình ở bài T1, em hãy trình bày người dân Văn Lang xói đất để gieo, 
cấy bằng công cụ gì 


TThóc lúa đã trở thành lương thực chính của cư đân Văn Lang ; ngoài ra, họ 
còn biết trồng thêm khoai, đâu, cà, bẩu, bí, chuối, cam... và trồng dâu, chăn 
tầm. Nghề đánh cá, nuôi gia súc đều phát triển. 

Các nghề thủ công như làm đồ gốm, đệt vải, lụa, xây nhà, đóng thuyền được 
chuyên môn hoá. 


Qua các hình 36, 37, 38, 
em nhận thẫy nghề nào được 
phát triển thời bấy giò 7 


Nghề luyện kim được 
chuyên môn hoá cao. Ngoài 
việc đúc lưỡi cày, vũ khí... 
người thợ thủ công còn đúc 
những trống đồng, thạp 
đồng. Điều đô vừa thể hiện 
trình độ k thuật, vừa là vật 
tiêu biểu cho nên văn hoá của 
người Lạc Việt. Họ cũng bắt 
đầu biết rèn sắt. 


Theo em, việc tìm thấy 
trống đồng ở nhiểu nơi trên 
đất nước ta và đ cã nước ngoài 
Hình 36 - Thạp đồng Đão Thịnh (Yên Bãi) đã thể hiện điểu gỉ ? 


38 


Hình 37- Trống đổng Ngọc Lũ (Hã Nam) Hình 39 Hình trang trí tên trồng đồng 


2. Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang ra sao ? 


Nhà ở phổ biến là nhà sản mái cong hình thuyền hay mái tròn hình mui 
thuyền, làm bằng gỗ, tre, nứa, lá, có cầu thang tre (hay gỗ) để lên xuống, 

Lãng, chạ thường gồm vài chục gia đình, sống quây quân ở ven đối hoặc ở 
vùng đất cao vơn sông, ven biển. Ở mới vài làng, chạ, người ta đã biết dùng tre rảo 
quanh làng để ngăn thú dữ. Việc đi lại giữa các làng, chạ chủ yếu bằng thuyền. 

'Thức ăn chính hằng ngày lả cơm nếp, cơm tẻ, rau, cả, thịt, cá. Trong bữa 
ăn, người ta đã biết dùng mâm, bất, muôï. Họ còn biết làm muối, mắm cá và 
dùng gừng làm gia vị 

Ngày thường, nam thì đồng khố, mình trần, đi chân đất ; còn nữ thì 
váy, áo xẻ giữa, có yếm che ngực. Mái tóc có nhiều kiểu : hoặc cắt ngắn bỏ xoa, 
hoặc búi tó, hoặc tết đuôi sam thả sau lưng. Ngày lễ, họ thích đeo các đồ trang 
sức như vòng tay, hạt chuỗi, khuyên tai. Phụ nữ mặc váy xoè kết bằng lông 
chỉm, đội mũ cẩm lông chim hay bông lau. 


3g 


3. Đời sống tỉnh thần của cư dân Văn Lang có gì mới ? 

Xã hội thời Văn Lang đã chia thành nhiễu tầng lớp khác nhau : những 
người quyền quý, dân tự do, nô ti. Tuy vậy, sự phân biệt giữa các tầng lớp này 
còn chưa sâu sắc. 

Sau những ngày lao động mệt nhọc, người dân Văn Lang thường tổ 
chức lễ hội, vui chơi. Một sổ hình ảnh vẻ lễ hội đã được ghi lại trên mặt 
trống đồng. Trai, gái ăn mặc đẹp, nhảy múa, hát ca trong tiếng trống, tiếng 
khèn, tiếng chiêng náo nức, rộn ràng. Họ còn tổ chức đưa thuyền, giã gạo. 
Trong ngày hội, thường vang lên tiếng trống đồng để thể hiện điêu mong 
muốn được “mưa thuận, gió hoả”, mùa màng tươi tốt, sinh đẻ nhiều, lâm 
ăn yên ổn 

Các truyện Tru, cau vả Bánh chưng, bánh giấy cho ta biết người thời Văn Lang 
đã có những tụe gì ? 

Về tín ngưỡng, người Lạc Việt thở cúng các lực lượng, tự nhiên như núi, 
sông, Mặt Trời, Mặt Trăng, đất, nước. Người chết được chôn cất trong thạp, 
bình, trong mộ thuyền, mộ cây kêm theo những công cụ và đổ trang sức 
quý giá. 

Người thời Văn Lang đã có khiếu thẩm mĩ khá cao. 

Đời sống vật chất và tỉnh thần đặc sắc nói trên đã hoà quyện nhau lại trong. 
con người Lạc Việt đương thời, tạo nên tình cẩm cộng đồng!” sâu sắc. 


CÂU HỎI 


1. Em hây điểm lại những nét chính trong đời sống vật chất và tinh thần của su dàn Văn 
Lang qua nơi ở, ấn mặc, phong lục, lẻ hội, in ngưng. 


2. Em hãy mô tả các rồng đồng thời Văn Lang. 
3. Những yếu tố nào tạo nên tình cảm cộng đồng của cụ dân Vân Lang 2 


(1) Tĩnh sảm cộng đồng : tinh cằm gắn bó với nhau giữa những người sống lâu trong một vùng, 


40 


Bài 14 
NƯỚC ÂU LẠC 


1. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần đã diễn ra 
như thế nào ? 


Vào cuối thế kỉ II TCN - đời vua Hùng thứ 18, đất nước Văn Lang không 
còn yên bình như trước nữa. "Vua không lo sửa sang võ bị, chỉ ham ăn uống 
vui chơi. Lụt lội xảy ra, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn". 


Giữa lúc đó, ở phương Bắc, nhà Tẩn thống nhất Trung nguyên”. Năm 218 
TCN, vua Tân sai quân đánh xuống phương Nam để mở rộng bờ cõi. Sau 4 
năm chỉnh chiến, quân Tẩn kéo đến vùng Bắc Văn Lang, nơi người Lạc Việt 
cùng sống với người Tây Âu (hay Âu Việt), vốn có quan hệ gần gũi với nhau 
từ lâu đời. Cuộc kháng chiến bùng nổ. Người thủ lĩnh Tây Âu bị giết nhưng, 
nhân dân Tây Âu - Lạc Việt không chịu đâu hàng. Sử cũ Trung Quốc chép 
*Người Việt trốn vào rừng, không ai chịu để quân Tần bắt... Rồi họ đặt người 
kiệt tuấn lên làm tướng, ngày ở yên, đêm đến ra đánh quân Tần”. 

Người kiệt tuấn đó là Thục Phán. 

Cuộc chiến đấu kiên cường, quyết liệt của cư dân Tây Âu - Lạc Việt đã làm. 
quân Tân như “đóng bình ở đất vô dụng, tiến không được, thoái không xong” 
Sầu năm sau, “người Việt đã đại phá quân Tân, giết được Hiệu uý Đồ Thư”, Nhà 
Tần phải hạ lệnh bãi bình 


Em nghĩ sao về tỉnh thần chiến đấu của người Tây Âu - Lạc Việt ? 


2. Nước Âu Lạc ra đời 


Kháng chiến thắng lợi vẻ vang. Thục Phán, nhân đó, năm 207 TCN đã 
buộc vua Hùng phải nhường ngôi cho mình. Hai vùng đất cũ của người Tây 
Âu và Lạc Việt được hợp thành một nước mới có tên là Âu Lạc. 


Vì sao Thục Phán đặt tên nước là Âu Lạc ? 


Thục Phán tự xưng là An Dương Vương, tổ chức lại nhà nước, đóng đô ở 
Phong Khê (nay là vùng Cổ Loa, huyện Đông Ảnh - Hà Nội). 


(Ä)Trang nguyên + khu vực trung tâm của đất nước, ở đây là Trung Quốc, 


Ị 


'Bấy giờ Phong Khê đã là một vùng đất đông dân, nằm ở trung tâm đất nước, 
vừa gân sông Hồng, vừa có sông Hoàng chảy qua. Sông Hoàng nhỏ nhưng lại là 
đường nối với sông Hồng ở mạn Nam và nối với sông Câu ở mạn Đắc. 

Bộ máy nhà nước thời An Dương Vương không có gì thay đổi so với trước. 
Đứng đầu nhà nước là An Dương Vương, nắm giữ mọi quyền hành chính. Giúp 
việc cho vua có các Lạc hẳu, Lạc tướng. Cả nước được chia thành nhiễu bộ, do Lạc 
tướng đứng đầu. Các làng, chạ vẫn do Bồ chính cai quản. Tuy nhiên, sau nhiều 
thế kỉ đóc lập thời Hùng Vương, quyền hành của nhà nước đã cao hơn và chặt chẽ 
hơn trước, Vua có quyển thế hơn trong việc trị nước. 


Vẽ sơ đổ nhà nước thời An Dương Vương. 


Tà 


39~ Lưỡi cày đồng Cổ Loa Hình 40- Mãi tên đồng Cổ Tòa 


3. Đất nước thời Âu Lạc có gì thay đổi ? 


Sau nhiều thế kỉ phát triển, đất nước cuối thời Hùng Vương và đầu thời Âu 
Lạc đã có những tiến bộ đáng kể. Trong nông nghiệp, lưỡi cảy đồng được cải tiến 
và được dùng phổ biến hơn. Lúa gạo, khoai, đậu, rau, củ... ngây một nhiều hơn. 
Chăn nuôi, đánh cá, săn bắn đều phát triển. 


4g 


Các nghề thủ công như làm đổ gốm, đột, làm đồ trang sức, đóng thuyền.. 
điêu tiến bộ. Ngành xây dựng và luyện kim đặc biệt phát triển. Giáo, mác, mồi 
tên đồng, rìu đồng, cuốc sắt, rìu sắt được sẵn xuất ngày càng nhiễu. 

Theo em, tại sao có sự tiển bộ này ? 

Dân số tăng lên. Sự phân biệt giữa tầng lớp thống trị và nhân dân cũng sâu. 
sắc hơn. 

CÂU HỎI 


1. 0uộc kháng chiến của nhan dân Tây Âu - Lạc Việt chống quân xâm lược Tần dã 
diễn ra nhủ thế nào ? 


2. Nhà nước Âu Lạc được thành lập trong hoàn cảnh nào ? 


Bãi 15 
NƯỚC ÂU LẠC 


(tiếp theo) 


4. Thành Cổ Loa và lực lượng quốc phòng 


An Dương Vương cho xây dựng ở Phong Khô một khu thành đất lớn mà 
người sau gọi là Loa thành hay thành Cổ Loa. 


Thành rộng hơn nghìn trượng như hình trôn ốc nên gọi là 


'Thành có ba vòng khép kín với tổng chiều dài chủ vĩ khoảng, 16.000 m. Chiều 
cao của thành khoảng từ 5 - 10 m, mặt thành rộng trung bình 10 m, chân thành. 
rộng từ 10 - 2 m. 

Các thành đều có hảo bao quanh, rộng từ 10 - 30 m. Các hào thông nhau, 
vừa nối với một đâm lớn (Đảm Cả) ở giữa thành Trung và thành Ngoại, vừa 
nối với sông Hoàng. 


Bên trong thành Nội là những khu nhà ở và làm 
Dương Vương và các Lạc hầu, Lạc tướng. 


của gia đình An 


Em có nhận xét gỉ về việc xây dựng công trình thành Cổ Loa vào. 
thể kỉ III - HH TCN đ nước Âu Lạc ? 


4g 


HÁN, 


Ianmmm Í_ „/ÄãMaiLám| 


?10ý thanh go — Sông dim ly, ao hỏ và Cổng nước ẨỖ Cổng thành, 
#f2 Đinh chùa CSjMöeổ  GDichỉ — #Hiện vậtpháthiện lẻtế 


lãngxóm  ~—, Đuởngginothòngchinh — ==m=m Đươngsit 


“Hình 41- Sa đỗ khu di tích thành Cổ Loa 


'Cổ Loa còn là một quân thành”. Ở đây có một lực lượng quân đội lớn gồm 
bộ binh và thuỷ binh được trang bị các vũ khí bằng đồng như giáo, riu chiến, đao. 
găm và đặc biệt là nỏ. Các nhà khảo cổ đã phát hiện được ở phía nam thành (Cầu 
Vực) một hố mũi tên đồng gồm hàng vạn chiếc. Đầm Cả là nơi tập trung các 
thuyền chiến vừa luyện tập, vừa sẵn sàng chiến đấu. 

Em thử nêu những điểm giống vả khác nhau của nhả nước Văn lang 
và nhà nước Âu Lạc ? 


(1) Quân thành khu thành quản sự, phục vụ chiến đấu. 
4 


5. Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào ? 
Đất nước Âu Lạc yên ổn chưa được bao lâu thì xảy ra cuộc xâm lược của 
Triệu Đà. 


Triệu Đà là một tướng của nhà Tần, được giao cai quản các quận giáp phía 
Đắc Âu Lạc (tương ứng với Quảng Đông, Quảng Tây thuộc Trung Quốc ngày 
nay). Năm 207 TCN, nhân lúc nhà Tần suy yếu, Triệu Đà đã cắt đất ba quần, 
lập thành nước Nam Việt, sau đó đem quân đi đánh các vùng xung quanh và 
đánh xuống Âu Lạc. Quân dân Âu Lạc, với vũ khí tốt và tĩnh thắn chiến đấu 
dũng cảm, đã đánh bại các cuộc tấn công của quân Triệu, giữ vững nền độc lập 
của đất nước. Triệu Đà, biết không thể đánh bại được quân ta, bèn vờ xin hoà 
và dùng mưu kế chia rẽ nội bộ nước ta. 


Theo em, truyện My Châu ~ Trọng Thuỷ nói lên điểu gỉ 7 

Năm 179 TCN, sau khi đã chia rẻ được nội bộ nhà nước Âu Lạc, khiến các 
tưởng giỏi như Cao Lỗ, Nồi Hẳu phải bỏ về quê, Triệu Đã lại sai quân đánh 
Âu Lạc. An Dương Vương do không đề phòng, lại mất hết tướng giỏi, nên bị 
thất bại nhanh chóng. Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của nhà Triệu 


Theo em, sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học gỉ ? 


Hình 43 - Đẫn thờ An Dương Vương tại thành Cổ Loa (Hà Nội) 


CÂU HỎI 
1. Em hãy mô tả thành Oổ Loa. 


2. Dựa vào lu liều lịch sử và truyền thuyết, ern hãy trình bày nguyên nhán thất bại của An 
Dương Vương trong cuộc khâng chiến chống quân xâm lược Tiiệu Đà. 


2i uê qua ffuyện Đồng /Anf, 
Gế xem pfiong cản: oa tàn “Tục 'Vương. 
Cổ toa thảnl ốc Kllác thường, 
iất 6ao năm tiếng đấu tiànfi còn đầy. 


Ca dao, 


Bài 16 
ÔN TẬP CHƯƠNG I VÀ II 


Chúng tạ vừa học xong thời ki lịch sử từ khi xuất hiện những người đầu 
tiên trên đất nước ta đến thời dựng nước Văn Lang - Âu Lạc. 
Em hãy điểm lại 
1, Dấu tích của sự xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta ? Thời 
gian ? Địa điểm ? 
2. Xã hôi nguyên thuỷ Việt Nam trải qua những giai đoạn nào ? 
~ Địa điểm (hay nên văn hoá) 
- Thời gian 
- Tư liệu chính dùng để phân định 
3. Những điều kiện dẫn đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc. 
- Vùng cư trú. 
~ Cứ sử kinh tế: 
~ Các quan hệ xã hội 
4. Những công trình văn hoá tiêu biểu của thời Văn Lang - Âu Lạc. 


Tóm lại, thời Văn Lang - Âu Lạc đã để lại cho chúng ta : 
~ Tổ quốc 
~ Thuật luyện kim 
~ Mông nghiệp lúa nước 
- Phong tục, tập quán riêng 
~ Bài học đầu tiên về công cuộc giữ nước. 


46 


` Chương lII 
THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH 
GIÀNH ĐỘC LẬP 


Bài 17 
CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (năm 40) 


1. Nước Âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I có gì 
đổi thay ? 


Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập đất đai Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu 
Lạc thành hai quận”) Giao Chỉ và Cửu Chân. 


Năm 111 TCN, nhà Hán chiếm Âu Lạc và chia lại thành ba quận: Giao Chỉ, 
Cửu Chân và Nhật Nam (bao gồm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến Quảng Nam 
ngày nay), gộp với 6 quận của Trung Quốc thành châu” Giao. Thủ phủ của 
châu Giao được đặt ở Luy Lâu (Thuận Thành - Bắc Ninh). Đứng đầu châu là 
Thứ sử, đứng đâu mỗi quận là Thái thú coï việc chính trị, Đô uý coï việc quân 
sự. Những viên quan này đều là người Hán. Dưới quận là huyện, các Lạc 
tướng vẫn trị dân như cũ 


“Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao nhằm 
âm mưu gì ? Em có nhận xét gì về cách đặt quan lại cai trị của nhà Hán ? 


Nhân dân châu Giao, ngoài việc phải nộp các loại thuế, nhất là thuế muối, 
thuế sắt... hằng năm phải lên rững, xuống biển tìm kiếm những sản vật quý 
như ngã voi, sửng tê, ngọc trai, đồi mi... để cổng nạp cho nhà Hán. Nhã Hán 
lại đưa người Hán sang ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân và bắt dân ta phải 
theo phong tục của họ. 


Năm 34, Tô Định được cử sang làm Thái thú quận Giao Chỉ. Tên này ra 
sức đản ấp và vơ vét của cải của dân ta, khiến cho dân ta cảng thêm khổ cực. 


“Nhân dân châu Giao bị nhà Hản bóc lột như thể nào? Nhà Hắn đưa người 
Hãn sang ở châu Giao nhằm mục đích gì ? 


(1) Quận + đơn vị hãnh chính thời Bắc thuộc gồm nhiều huyện (như tỉnh ngây nay), 
() Châu : đơn vị hành chính trên cấp quận. 


2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ 


Bấy giờ ở huyện Mê Linh (vùng đất từ Ba Vì đến Tam Dảo, nay thuộc 
Hà Nội, Vĩnh Phúc), có hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị là con gái Lạc 
tướng thuộc đồng dõi Hùng Vương, Chồng bà Trưng Trắc là Thị Sách, con trai 
Lạc tướng huyện Chu Diên (vùng Đan Phượng và Từ Liêm - Hà Nội). 

Hai gia đình Lạc tướng cùng nhau mưu việc lớn. Họ bí mật tìm cách liên 
kết với các thủ lmh ở mọi miễn đất nước để chuẩn bị nổi dây. Không may, Thị 
Sách bị quân Hán giết 

Mùa xuân năm 40 (tháng 3 dương lịch), Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở 
Hát Môn (Hà Nội). Tương truyền, ngày xuất quân, bà Trưng Trắc đã đọc lời thể, 
sau này được viết thành 4 câu thơ ; 


"Một xin rửa sạch nước thù, 
Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng, 
Ba kẻo oan ức lòng chồng, 


Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này. 
(Thiên Nam ngữ lục, ảng sử ca dân gian thể kỉ XVII) 


Qua 4 câu thơ trên, em hãy cho biết mục tiêu của cuộc khởi nghĩa. 


Theo truyền thuyết, nghe tin Hai Bà Trưng nổi dậy, Nguyễn Tam Trình (Mai 
Động - Hà Nội) dã dẫn 5.000 nghia binh, nàng Quốc (Hoàng Xã - Gia Lâm) 
dẫn hơn 2000 trăng sĩ, ông Cai (Thanh Oai - Hà Nội) với đội nữ bình hơn 
3.000 người, bà Vĩnh Huy (Cổ Châu - Bắc Ninh) với hơn 1.000 trắng dinh, bà 
Lê Chân ([lải Phòng), bà Thánh Thiên (Bắc Ninh), hà Lê Thị Hoa (Thanh 
THoả).. cùng kéo về Mê Linh. 


Theo em, việc khắp nơi đều kéo quân về Mê Linh nói lên điểu gì ? 


Nghĩa quân nhanh chóng đánh bại kẻ thù, làm chủ Mê Linh ; rồi từ Me 
Linh, tiến đánh Cổ Loa và Luy Lâu. Tô Định hoảng hốt phải bỏ thành, cắt tốc, 
cạo râu, lẻn trốn về Nam Hải (Quảng Đông - Trung Quốc). Quân Hán ở các 
\n khác cũng bị đánh lan. 


Cuộc khởi nghĩa đã giảnh được thắng lợi 


48 


(Ụ, NGHaBeTingtudrgia 


gym senHaaT 
... 


TT Bên targayrey 


“Hình 43- Lược đồ Khỏi nghĩa Hai Bà Trưng 


Dựa vào lược đổ, em hãy trình bảy diễn biến của cuộc khỏi nghĩa Hai Bà Trưng. 


“Trưng Trắc, Trưng Nhị là phụ nữ, hô một tiếng mà các quận Giao Chỉ, 
Cửa Chân, Nhật Nam, Hợp Phố cùng 65 thành ở Lĩnh ngoại đều 
hưởng ứng, việc dựng nước xưng vương dễ như trỏ bàn tay, có thể thấy 
hình thế đất Việt ta đủ dựng được nghiệp bá vương," 
Tê Văn Hưn 
(Nhà sử học thế kỉ XIU) 


CÂU HỎI 
1, Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gi thay đổi 2 


.2. Em cô suy nghĩ gi về lời nhận xét cỏa Lê Văn Hưu ? 


4Ð 


Bài 18 
'TRƯNG VƯƠNG VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN 


1. Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được 
độc lập ? 


Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua 
(Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có 
công, thành lập chính quyển tự chủ. 

Các Lạc tướng được giữ quyển cai quản các huyện. Trưng Vương xá thuế. 
hai năm liễn cho dân. Luật pháp hả khắc cùng các thứ lao dịch nặng nể của 
chính quyền đô hộ bị bãi bỏ. 

Được tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa, vua Hán nổi giận, hạ lệnh cho các quận 
miễn Nam Trung Quốc khẩn trương chuẩn bị xe, thuyền, lâm thêm đường sá, 
tích trữ lương thực để sang đản áp nghĩa quân. 


2. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán 
(42 - 43) đã điễn ra như thế nào ? 

Mã Viện là một viên tưởng đã từng chinh chiến ở phương Nam, được vua 
Tần phong làm Phục ba tướng quân, chỉ huy đạo quân xâm lược gồm hai vạn 
quân tỉnh nhuệt, hai nghìn xe, thuyền các loại và nhiều đân phu. Tháng 4 
năm 42, quân Hán tấn công Hợp Phố. Quân ta ở Hợp Phố đã anh dũng chống, 
trả rồi rút lai 

Vì sao Mã Viện lại được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược ? 


Mã Viện chiếm được Hợp Phố, liền chia quân thành hai đạo thuỷ, bộ tiến văn 
Giao Chỉ. Đạo quân bộ men theo bờ biển, dẫn cây mở đường mà di, chúng lên qua 
Quỷ Môn Quan (Tiên Yên - Quảng Ninh), xuống vùng Lục Đâu. Đạo quân thuỷ) 


(1) Quân tính nhưộ : quân dược huấn luyện và tổ chức chủ đáo, chiến đấu giỏi. 


50 


XÉ_ Nđễng tàn Enhien 
LIAD CHÍ Târ quợc 
IÊDINE Târ Nệm 
ai 


Hình 44~ Lugc đồ + Kháng chiến chống quân xâm lược Hán 


từ Hộp Phố vượt biển vào sông Bạch Dăng, rồi ngược lên vùng Lục Dầu. Tại đây, 
hai cánh quân thuỷ, bộ hợp lại ở Lãng Bạc. 


Hai Bà Trưng kéo quán đến vùng Lãng Bạc để nghênh chiến. Cuộc chiến 
đấu diễn ra quyết liệt. 


Lãng Bạc nằm ở phía đông Cổ Loa (gần Chí Linh - Hải Dương). Dây là một 
miễn đổi đất cao, xung quanh là vùng đồng sâu, hồ nước mênh mông. 


Mã Viên, sau này nhớ lại, vẫn kinh hoàng về vùng Lãng Bạc : "Dưới nước 
lụt, trên máy mù, khí độc bốc lên ngùn ngụt, ngẩng trông lèn thấy 
chim diễu hầu đang bay đã bị sà rút xuống nước chết”, Một viên tướng là 
Bình Lạc hầu Hàn Vũ đã chết ủ đây. 


Quân ta lùi về giữ Cổ Loa và Mê Linh. Mã Viên truy đuổi ráo riết, quản ta 
phải rút về Cấm Khê (thuộc vùng Ba Vĩ - Hà Nội). Tại đây, quân ta ra sức cần 
địch, giữ từng xóm làng, tấc đất. Cuối cũng, tháng 3 năm 43 (ngày 6 tháng Hai 
âm lịch), Hai Bà Trưng đã hi sinh oanh liệt trên đất Cấm Khô. 

Sau khi Hai Bả Trưng hi sinh, cuộc kháng chiến vẫn tiếp tục đến tháng 11 
năm 43, Mùa thu năm 44, Mã Viện thu quân trở về Trung Quốc, Quân đi mười 
"phản, khi về chỉ còn bốn, năm phản. 


BL 


Hình 45 Đến thờ Hai Bà Trưng ở huyện Mê Linh (Hã Nội) 


CÂU HỎI 
1. Trảnh bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống quản xảm lược Hán. 
2. Vệc nhân dàn la lập đến hở Hai Bà Trung và các vị luớng ở Khảo ơi d rổ lên đều gì? 


Bài 19 
TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ 
(Giữa thế kỉ | - Giữa thế kỉ VI) 
1. Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc 
đối với nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI 
Sau khi đần áp được cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhà Hán vẫn giữ 
nguyên châu Giao. 


Đầu thế kỉ II, nhà Đông Hán suy yếu. Trung Quốc bị chia thành ba nước 
Nguy - Thục - Ngô (Tam quốc), Nhà Ngô tách châu Giao thành Quảng Châu 
(thuộc Trung Quốc) và Giao Cháu (Âu Lạc cũ). 


52 


Em hãy cho biết miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quận nào 
của châu Giao ? 

Từ sau cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhà Hán đưa người Hán sang thay. 
người Việt làm Huyện lệnh”, trực tiếp cai quản các huyện. 

Em có nhận xét gỉ về sự thay đổi nảy ? 

Trong thời gian này, nhân dân Giao Châu vẫn phải chịu nhiễu thứ thuế: 
(nhất là thuế muối, thuế sắt), lao dịch và nộp cống (các sản vật quý, sản phẩm 
thủ công và cả thợ khéo). 

Thứ sử Tôn Tư bắt hàng nghìn thợ thủ công sang xây dưng kinh đỏ Kiến 
Nghiệp (Nam Kinh) 

Cuối thế kỉ II, Thứ sử Giao Châu là Giả Tông hỏi tại sao dân hay "phản 

loạn”, dân trả lời : “Phú liên” quá nặng, trăm họ xác xơ", Giả Tông phải tạm. 

thời "tha miễn các khoản lao dịch" (Hậu Hán thư) 

Sử nhà Đóng Hán cũng phải thừa nhận: "Ở dất Giao Chỉ..thứ sử trước sau 

phân lớn không thanh liêm, tròn thì bợ đỡ kể quyền quý, dưới thì thu vớt của 

cải của dân, đến khí đây túi liền xin đổi về nước. 

Em có nhận xét gỉ về chỉnh sách bóc lột của bọn đô hộ ? 

Thế lực phong kiến phương Bắc tiếp tục tăng cường đưa người Hán sang, 
Giao Châu, buộc dân ta phải học chữ Hán và tiếng Hần, tuần theo luật pháp 
và phong tục tập quần của người Hán. 


Vì sao nhà Hắn tiếp tục thí hành chủ trương đưa người Hản sang ở nước la 


2. Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI 


có gì thay đổi ? 
Chính quyền đô hộ Hán nắm độc quyền về sắt và đặt các chức quan để, 
kiểm soát gắt gao việc khai thác, chế tạo và mua bán đồ sắt. 


Vỉ sao nhả Hắn giữ độc quyển vể sắt 7 
Mặc dù bị hạn chế, nhưng nghẻ rèn sắt ở Giao Châu vẫn phát triển. 


(1) Hoyện lệnh : chức quan cai quản một huyện thôi Hán đô hộ. 
(G) Thử sử :chúc quan cai quần một châu thời Bắc thuộc, 
(B) Phú iễm ¡ chỉ thuế má và các thứ phải cổng nạp cho bọn đô hộ, 


53 


Trong các di chỉ, mộ cổ thuộc thế kỉ I- VI, chúng ta đã tìm được nhiều đồ 
sắt, Về công cụ, có rìu, mai, cuốc, dao... ; vẻ vũ khí, có kiếm, giáo, kích, lao... 
về dụng cụ, có nồi gang, chân đèn và rất nhiều đính sắt... Đến thế kỉ III, nhãn dân 
ven biển đã dùng lưới sắt để khai thác san hồ. Ở miền Nam, người dân còn 
biết bịt cưa gà chọi bằng sắt. 

Từ thế kỉ I, ở Giao Châu, việc cây, bữa do trâu, bò kéo đã phổ biển. 

Theo Giao Cháu kí, ở huyện Phong Khê (miền Vĩnh Phúc, Phú Thọ và 
Đông Anh - Hà Nội) có đẻ phòng lụt. Sử cũ cũng nói Giao Châu có nhiều kênh, 
ngòi. Người ta đã biết trồng hai vụ lúa trong một năm : vụ chiêm và vụ mùa, 
lúa rất tốt. 


Nông thôn Giao Châu có đủ loại cây trồng và chăn nuôi rất phong phú. 
Sách Nam phương thảo mộc trạng; nói đến một kĩ thuật trồng cam rất đặc biệt 
của người châu Giao : để chống sâu bọ châm đục thân cây cam, người ta nuôi 
loại kiến vàng, cho làm tổ ngay trên cảnh cam... ; đó là kĩ thuật “dùng côn 
trùng diệt côn trùng” 


Em hãy cho biết những chỉ tiết nào chứng lỗ nến nông nghiệp Giao Châu 
vẫn phát triển ? 

Bên cạnh nghề rèn sắt, nghễ gốm cổ truyền cũng rất phát triển, Người ta 
đã biết trắng men và vẽ trang trí trên đồ gốm rồi mới đem nung. Sản phẩm đồ 
gốm ngày cảng phong phú về chủng loại, như nồi, vò, bình, bát, đĩa, ấm chén, 
gạch, ngói... đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và xây đựng nhà cửa. 


Cùng với các loại vải bông, vải gai, vải tơ... người ta còn dùng tơ tre, tơ 
chuối để dệt thành vải. Vải tơ chuối là đặc sản của miền đất Âu Lạc 
nhà sử học gọi là ®vải Giao Chỉ". 


ñ, các 


Các sản phẩm nông nghiệp và hàng thủ công không bị sung làm đồ cống, 
nạp mã được đem trao đổi ở các chợ làng. Ở những nơi tập trung đông dân cư 
như Luy Lâu, Long Biên... có cả người Trung, Quốc, Gia-va, Ấn Độ... đến trao. 
đổi buôn hán. Chính quyền đồ hộ giữ độc quyền ngoại thương, 


CÂU HỎI 


1. Trong các thế kỉ | - VI, phế độ cai tị của cáo triểu đại phương Bác đổi vời nuớc ta có gì 
thay đổi? 


2. Những biểu hiện mới trong nông nghiệp thời này là gì ? 


3. Hãy trình bày rhững biểu hiện về sự phát triển của thù công nghiệp và thuơng nghiệp. 
nước ta trong thời kÌ này. 


Bài 20 
TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ 
(Giữa thế kỉ ï - Giữa thế kỉ VI) 
(tiếp theo) 


3. Những biến chuyển về xã hội và văn hoá nước ta 
ở các thế kỉ I - VI 


THỜI VĂN LANG - ÂU LẠC 'TTHỜI KÌ BỊ ĐÓ HỘ. 
Vua Quan Tại đồ hộ 
Quy tộc Hảo trưởng Việt | Dịa chủ Hán 


Nông dân công xã | Nôngdâncôngx | 


Nõ tì 


Sơ đồ phân hoá xã hội 
(so sánh) 


Quan sát sơ đổ, em có nhận xét gi về sự biến chuyển xã hội ở nước ta 7 
Chính quyền đô hộ mở một số trường học dạy chữ Hán tại các quận. Cùng 


với việc dạy học, Nho giáo, Dạo giáo, Phật giáo và những luật lệ, phong tục 
của người Lián cũng được du nhập vào nước la. 


* Nho giáo hay Khổng giáo, do Khổng Tử (thế kỉ VI - V TCN) lập ra ở Trung: 
Quấc. Theo Nho giáo, mọi người phải coi vua là "Thiên tử" (con trời) vả có 
quyền quyết định tất cả. 


* Đạo giảo, do Lao Tử sáng lập ở Trung Quốc, cùng thời với Khổng giáo, 
khuyên người ta sống theo số phân, không làm việc gì trái với tự nhiên. 


* Phật giáo ra đồi ở Ấn Độ cùng thời với Nho giáo, khuyên mọi người hãy 
thương yêu nhau, làm điều lành, trãnh điều ác.. 


Theo em, việc chính quyền đõ hộ mở mội số trưởng học ở nước ta nhằm. 
mục đích gì ? 


55 


Nhân dân ta ở trong các làng xã vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên và sinh 
hoạt theo nếp sông riêng vi những phong tục cổ truyền như xăm mình, 
nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh giấy, bánh chưng... 

Trải qua nhiều thế kỉ tiếp xúc vã giao dịch, nhân dân ta đã học được chữ 
Hán nhưng vận dụng theo cách đọc của mình. 


Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của 
tổ tiên 7 


4. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248) 

Không cam chịu bị áp bức, bóc lột nặng nề, nhân dân ta đã nổi dậy ở nhiều 
nơi. Thái thú Giao Chỉ là Tiết Tổng đã phải tâu lên vua : * Giao Chỉ...đất rộng, 
người nhiều, hiểm trở độc hại, đân xứ ấy rất để làm loạn, rất khó cai trị”. 


Lời tâu của Tiết Tổng nói lên điểu gỉ ? 

Giữa thế kỉ II, ở quận Cửu Chân đã nổi lên cuộc khởi nghĩa lớn của Bà Triêu. 

Bà Triệu có tên là Triệu Thị Trinh, là em gái Triệu Quốc Đạt - một hào trưởng 
lớn ở miễn núi huyện Quan Yên, thuộc quận Cửu Chân (huyện Yên Định, 
Thanh Hoá). Bà là người có sức khoẻ, có chí lớn và giàu mưu trí. Năm 19 tuổi, 
bà đã cùng anh trai tập hợp nhiều nghĩa sĩ trên đỉnh núi Nưa, mài gươm luyện 
võ, chuẩn bị khởi nghĩa. 

Có người khuyên bà lây chồng, bà khẳng khái dáp: "Tôi muốn cưỡi cơn 

gió mạnh, đạp luông sóng đữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân 

_Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nõ lộ, đầu chịu khom lưng làm tỉ thiếp 

cho người 


Qua câu nói này, em hiểu Bả Triệu là người như thể nào ? 


Năm 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ. Từ căn cứ Phú Điển (Hậu Lộc - 
Thanh Hoá), Bã Triệu lãnh đạo nghĩa quân đánh phá các thành ấp của bọn 
quan lại nhà Ngô ở quận Cửu Chân, rồi từ đó đánh ra khắp Giao Châu. 


Sử nhà Ngõ chép : "Năm 248, toàn thể Giao Chãu đều chấn động”. 


Khi ra trân, Bà Triệu thường mặc áo giáp, cài trắm vàng, đi guốc ngà, cưỡi 
voi, trông rất oai phong lắm liệt. 


Em có nhận xét gỉ về cuộc khổi nghĩa cửa Hà Triệu ? 


Được tin, nhà Ngô vội cử viên tướng Lục Dân đem 6.000 quân sang Giao. 
Châu. Lục Dận huy động thêm lực lượng lớn vừa đánh, vừa mua chuộc, chia 
tế nghĩa quãn. Cuộc khởi nghĩa bị đần áp. Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng (Phú 
Điền - Hậu Lộc - Thanh Hoá). Ở đây, hiện nay còn lăng mộ và đền thờ Bà. 


Rư con con ngủ cho lành, 

Để mẹ gánh nước rửa hành con voi. 
Muốn coi lên núi mà coi, 

Coi Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cổng. 
Tái gấm cho lẫn túi hồng, 

Tếm trâu cánh kiến cho chồng ra quân. 


Ca dao, 


CÂU HỎI 
11. Những nét mới về vân hoa nuớ ta trong các thế kỉ  - VI là gì ? 
2. Em hãy trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu. 


Hình 46 ~ Lãng Bã Triệu ở núi Tùng (Thanh Hoã), 


Bài 21 
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VAN XUÂN 
(642 - 602) 


1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ? 

Đầu thế kỉ VI, nhà Lương đó hộ Giao Châu. 

Chính quyển đô hộ chia lại nước ta thành : Giao Chu (đồng bằng 
và trung du Bắc Bộ), Ái Châu (Thanh Hoá), Dức Châu, Lợi Châu, Minh Châu 
(Nghệ An - Hà Tĩnh) và Hoàng Châu (Quảng Ninh). 

Nhà Lương chủ trương chỉ có tần thấit) nhà Lương và một số dòng họ lớn. 
mới được giao những chức vụ quan trọng, 


Tình Thiêu là người nước ta, vốn học giỏi, văn hay, sang kinh đồ nhà Lương; 
xin làm quan. Viên Thượng thư ` nhà Lương bảo : "Hạ Tĩnh không phải 
là vụng tộc?" vả chỉ cho Thiểu giữ chức "gác cổng thành". Tình Thiều bất 
bình, bỏ về quê, 


"Thứ sử Giao Châu bấy giờ là Tiêu Tư đã đặt ra hàng trăm thứ thuế : người nàn 
trồng cây dâu cao một thước (khoảng 40 cm) đều phải nộp thuế, bán vợ đợ con cũng, 
phải nộp thuế... Sử sách Trung Quốc thú nhận : Tiêu Tư "tần bạo mất lòng dân”. 


Em có nhận xét gì về chỉnh sách cai trị của nhả Lương đổi với Giao Châu ? 


2. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập. 

Lý Bí (còn gọi là Lý Bôn), quê ở Thái Bình (mạn bắc Sơn Tây). Tổ tiên ông, 
là người Trung Quốc nhưng sang nước ta lập nghiệp từ lâu. Ông được cử giữ 
chức chỉ huy quân đội ở Đức Châu (nam Nghệ An - Hà Tĩnh). Một thời gian 
ngắn sau, vì căm ghét bọn đỏ hộ, ông đã từ quan về quê, ngấm ngắm liên lạc 
với các hào kiệt trong vùng để chuẩn bị nổi đây. 

Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa, hào kiệt khắp nơi kéo vẻ 
hưởng ứng. Ở vùng Chu Diên có Triệu Túc và con là Triệu Quang Phục, ở 
Thanh Trì (Hà Nói) có Pham Tu, ở Thái Bình” có Tình Thiể: 


() Tôn thất (hay lông thất) : người cùng họ vấi vua 
(®) Thượng thư : chức quan đứng đâu một bộ, như Độ trưởng ngày nay. 
(Ö) Vọng tộc : dùng họ có danh tiếng, quyền thể 

(4) Tỉnh Thái Bình ngây nay. 


58 


'Vỉ sao hào kiệt và nhân dân khắp nơi hưởng ứng cuộc khỏi nghĩa Lý Bí ? 


Trong vòng chưa đẩy ba tháng, nghĩa quân đã chiếm được hẳu hết các 
quận, huyện. Tiêu Tư hoảng sợ, vội bỏ thành Long Biên (nay thuộc Bắc Ninh), 
chạy về Trung Quốc. 

Tháng 4 năm 542, nhà Lương huy động quân từ Quảng Châu sang đân áp. 
Nghĩa quân chủ động kéo quân lên phía bắc và đánh bại quân Lương, giải 
phông thêm Hoàng Châu (Quảng Ninh). 

Đầu năm 513, nhả Lương tổ chức cuộc tấn công dàn áp lần thứ hai. Quân. 
ta chủ động đón đánh địch ở Hợp Phố, Quân Lương mười phần chết đến bảy, 
tám phân. Tướng địch bị giết gần hết. 


ứ 'Nơ Lý BÍ ghết cũ khổi nghĩa. 
Nữ: Bí 
* E8Hgpsh 


GIÁO CHÂU: Tenguản 
+ — Bengdgufganpymy 


nh 47- Lược đồ : Khối nghĩa Lý Bí 
B0 


Em có nhận xét gì về tỉnh thần chiến đấu cửa quân khỗi nghĩa ? 
Dựa vào lược đổ, em hãy trình bảy diễn biển chỉnh của cuộc khỏi nghĩa Lý Bí 
Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Để), đặt tên nước là Vạn 
Xuân, dựng kinh đồ ở vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), đặt niên hiệu là Thiên 
Đức (đức trời); thành lập triểu đình với hai ban văn, võ. Triệu Túc giúp vua cai 
quản mọi việc, Tính Thiều đứng đầu ban văn. Pham Tụ đứng đầu bạn võ, 


CÂU HỎI 
1. Vì sao khỏi nghĩa Lỷ Bí giảnh được thẳng lợi ? 
2. Lý Bí dã làm gì sau thẳng lợi của cuộc khỏi nghĩa ? 
3. Em có suy nghĩ gì vó việc đặt tôn nước là Vạn Xuân ? 


Bài 22 
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN 
(542 - 602) 
(tiến theo) 


3. Chống quân Lương xâm lược 


Tháng 5 năm 545, vua Lương cử Dương Phiêu làm Thứ sử Giao Châu, 
cùng với tướng Trần Bá Tiên chỉ huy một đạo quân lớn theo hai đường thuỷ 


bộ tiến xuống Vạn Xuân. 


Lý Nam Đế chống cự không nổi, phải lui quân về giữ thành ở cửa sông Tô. 
Lịch (Hà Nội). Thành bị võ, lão tướng Phạm Tu tử trận. Lý Nam Đế phải đem 
quản ngược sông Hồng về giữ thành Gia Ninh (Việt Trì - Phú Thọ). Đầu năm 
546, quân Lương chiếm được thãnh Gia Ninh, Lý Nam Đế phải chạy đến miền 
núi Phú Thọ ; sau đó lại đem quân ra đóng ở hỗ Điển Triệt. 


( Niễn hiệu ctên hiệu của vua đang cẳm quyền, dũng để ghi trên sổ ch, giấ tử và xác định 
thời gian. 


60 


Hồ Điển Triệt (nay thuộc Lập Thạch - Vĩnh Phúc) nằm ở bón bờ sóng Lô, cách 
Bạch Hạc khoảng 15 km. Xưa có con ngồi nổi sông với hồ; ba mặt đông, nam, 
bắc của hồ là các dải đồi cao ; phía tây là những đổi thấp hơn và cánh đồng: 
trùng. Từ sông Lô chỉ có một con đường đĩ vào phía bắc của hồ. 


'Vão một đêm trời mưa to, giõ lớn, Trần Bá Tiên chỉ huy đoản quân đánh 
úp vào hồ Điển Triệt. Quân ta tan vỡ, Lý Nam Để lại phải chạy vào động 
Khuất Lao (Tam Nông - Phú Thọ). Anh trai vua là Lý Thiên Bảo cùng Lý Phật Tử 
(một người trong họ và là tướng của Lý Nam Đế) đem một cánh quân lui về 
Thanh Hoá. Năm 548, Lý Nam Đế mất. 


Theo em, thất bại của Lý Nam Đế có phãi là sự sụp đổ của nước Vạn Xuân 
không ? Tại sao ? 


4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào ? 


Triệu Quang Phục (con của Triệu Túc) là người có công lớn trong cuộc 
khởi nghĩa và được Lý Bí rất tin cây. Sau thất bại ở hồ Điển Triệt, ông được 
Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến chống quản Lương. 

Triệu Quang Phục quyết định lui quân vẻ vùng Dạ Trạch (Hưng Yên). 
Dạ Trạch là một vùng đông lây rộng mênh mông, lau sậự um tầm. Ở giữa có 
“một bài đất cao khô ráo, có thể ở được. Đường vào bãi rất kín đáo, khó khăn, 
chỉ có thể dùng thuyền nhỏ, chống sào lướt nhẹ trên đấm củ nước, theo mấy. 
can lạch nhỏ mới tới được. Theo sứ cũ, Triệu Quang Phục đã bí mật đem quân 
đồng trên bãi nổi. Ban ngày, nghĩa quân tắt hết khói lửa, im hơi lặng tiếng như. 
không có người. Đêm đến, nghĩa quân chèo thuyền ra đảnh úp trại giặc, cướp 
vũ khí, lưởng thực. 

Theo em, vì sao Triệu Quang Phục lại chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến 
và phát triển lực lượng ? 

'Về sau, nhân dân thường gọi ông là Dạ Trạch Vương. 


Quân Lương tăng cường lực lượng bao vây Dạ Trạch và cổ sức tấn công. 
Nghĩa quân anh dũng chống trả. Tĩnh thế giằng co kéo đãi. Đến năm 55t, nhã 
Lương có loạn, Trấn Bá Tiên phải bỏ về nước. Chớp thời cơ đó, nghĩa quân 
Triệu Quang Phục phản công đánh tan quân xâm lược, chiếm được Long, Biên. 
Cuộc kháng chiến kết thức thắng lợi. 


Em hãy nêu nguyên nhân thẳng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương, 
xâm lược do Triệu Quang Phục lãnh đạo. 


61 


5. Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào ? 

Sau khi đánh bại quân Lương, Triệu Quang Phục lên ngôi vua (Triệu Việt 
Vương), tổ chức lại chính quyển. 20 năm sau, Lý Phật Tử từ phía nam kéo. 
quân về cướp ngôi. Lý Phật Tử lên làm vua, sử cũ gọi là Hậu Lý Nam Đế. 

Vua Tuỷ đòi Lý Phật Tử phải sang châu, nhưng Lý Phật Tử thoái thác 
không đi. 

Vì sao nhà Tuỷ lại yêu cẫu Lý Phật Tử sang chẩu ? Vì sao Lý Phật Tử 
không sang ? 

Lý Phật Tử cho tăng thêm quân ở những thành trọng yếu như Long Biên (Bắc 
Ninh), Ô Diên (Hà Nội), còn mình thì cẩm quân giữ thành ở Cổ Loa (Hà Nội). 

Năm 608, mười vạn quân Tuỳ tấn công Vạn Xuân. Lý Phật Tử bị vây hãm. 
ủ Cổ Loa, rồi bị bắt giải về Trung Quốc. 


CÂU HỎI 
1. Quộc kháng chiến chống quản Lương xâm lược đã ciễn ra như thế nào ? 


2. Triều Quang Phục là ai ? Vì sao ông đánh bai dược quân Lương, giảnh lại độc lấp cho. 
đất nước ? 


Bài 23 
NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN 
TRONG CÁC THẾ KỈ VI - IX 


1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì 
thay đổi ? 

Năm 618, nhà Đường được thành lập ở Trung Quốc. Nước ta lại chịu sự 
thống trị của nhà Đường. Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam 
đô hộ phủ. Các châu, huyện do người Trung Quốc cai trị, dưới huyện là 
hương và xã vẫn do người Việt tự cai quản. 

Ở miền núi, các châu vẫn do các tù trưởng địa phương cai quản. Trụ sở 
của phủ đô hộ đặt ở Tống Bình (Hả Nội). 


83 


Nhà Đường cho sửa sang các đường giao thông thuỷ, bộ từ Trung Quốc. 
sang Tống Bình và tử Tống Bình tới các quận, huyện. Ở Tống Bình vả một số. 
quận, huyện quan trọng, nhà Đường cho xây thành, đắp luỹ và tăng thêm số. 
quân đổn trú... 


Em có nhận xét gì vể tỉnh hình nước la dưới ách thổng trị của nhà Đường ? 
Ngoài thuế ruộng đất, nhà Đường đặt ra nhiễu thứ thuế như thuế muối, 
thuế sắt, thuế đay, gai, tơ lụa... Hằng năm, nhân dân tà phải cống nạp những. 


sản vật quý hiếm như ngọc trai, ngà voi, sừng tê, đổi mồi, trầm hương, vàng, 
bạc 


Theo em, chính sách bóc lột của nhà Đường có gì khác với các thùi trước 


LGIAO CHẤU Tên ao 
T—_ Bêngliqufcgangyray. 


Tình 48~ Lược đồ : Nước ta thời thuộc Dường thể kỉ VII« DV 
63 


2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (đầu thể kỉ VII) 


Mai Thúc Loan người làng Mai Phụ (còn có tên là Kể Mỏm), một làng chuyên 
làm muối ở cửa biển Thạch Hà (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tinh). Dân cư ở dây 
phần lớn mang họ Mai. Sau, mẹ ông đưa con sang sống ở Ngọc Trừng (huyện 
Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), Ngay từ nhỏ, Mai Thúc Loan đã phải kiếm củi, chăn 
trâu, cày ruộng, cho nhà giàu. Ông rất khôi ngô, tuấn tú. 

Khoảng đầu những năm 10 của thế kỉ VIII, nhân phải tham gia đoàn dân 
phu gánh sản vật cống nộp, Mai Thúc Loan đã kêu gọi những người dân phu 
bỏ về quê, mô bình nổi đậy, 

Ở Nghệ An, nay còn truyền lại một bải hát chẩu văn kế tội bọn đô hộ 

nhà Đường : 

"Nhớ khi nội thuộc Dưỡng triểu 
Giang sơn, cố quốc nhiêu điều ghê gai. 

%du quả vải vì ai vạch lá 
Ngựa hồng trần kể đã héo hon. 


“THANH CHẤI! 


® 
ẤI CHÂU/ 


+, ĐIỄN CHẦU, 


Ỷ 


PT ` 


Tế 
ÁN ĐC Q0 

MÁC X20 
mm 

* -gênh thẳng lợi 


“GIÁO CHÂU 1mm, 
¬...... 


Hình 49 - Lược đô + Khải nghĩa Mai Thúc Loan 


Vi sao Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người khởi nghĩa ? 


Nghĩa quần nhanh chồng chiếm thành Hoan Châu. Nhân dân Ái Châu, 
Diễn Châu nổi dậy hưởng ứng. Mai Thúc Loan chọn vùng Sa Nam (Nam Đàn). 
để xây dựng căn cứ. Sau đó ông xưng đế, nhân dân thường gọi là Mai Hắc Đế 
(Vua Đen), xây dựng thành Vạn Ấn làm quốc đô 


Mai Hắc Đế liên kết với nhân dân khắp Giao Châu và cả nhân dân Lâm 
Ấp, Chân lạp,... kéo quân tấn công thành Tống Bình. Viên đô hộ Giao Châu là 
Quang Sở Khách phải chạy vẻ Trung Quốc. Nên đọc lập, tự chủ của dân tộc 
được đuy trì trong gần một thập kỉ (713 - 722). 


Năm 722, nhà Dường cử Dương Tư Húc đem 10 vạn quân sang đần áp. Mai 
Hắc Dế thua trận. Quân giặc điên cuồng tăn sát nghĩa quân và nhân dân. 


Hiện nay, ở trên núi Vệ và trong thung lũng Hùng Sơn vẫn còn đến thờ. 
Mai Hắc Đế. 


3. Kh‹ 


nghĩa Phùng Hưng (trong khoảng 776 - 791) 


Đường Lâm (Sơn Tây - Hà Nội) là quê của Phùng Hưng. Họ Phùng nổi đời 
lầm thủ lĩnh gọi là gưan lang”`. Năm Phùng Hưng 18 tuổi, cha mẹ qua đời. 
Ông đã nối nghiệp cha làm quan lang ở Dường Lâm. Là ngyười rất khoẻ, có sức 
vật nổi trâu, đánh được hổ, Phùng Hưng lại giầu lòng thương người, hay giúp 
đỡ người nghèo khổ. Nhân dân trong vùng ai cũng mến phục. 

Khoảng năm 776, Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải đã họp quân khỏi 
nghĩa ở Đường Lâm. Nhân dân các vùng xung quanh nổi đậy hưởng ứng và 
giành được quyền làm chủ vùng đất của mình. 

Theo em, vỉ sao cuộc khối nghĩa Phủng Hưng được mọi người hưởng ứng ? 

Ít lâu sau, Phùng Hưng kéo quân về bao vây phủ thành Tống Bình. Viên 
đô hộ? là Cao Chính Bình phải rút vào thành cố thủ, rồi sinh bệnh chết 
Thùng Hưng chiếm được thành, sắp đặt việc cai 


Phùng Hưng mất, con trai là Phùng An nối nghiệp cha. Năm 791, nhà 
Đường đem đại quân sang đàn áp, Phùng An ra hàng, 


Cuộc khổi nghĩa Phùng Hưng đã đem lại kết quả như thế nào ? 


(1] Quan lang + người đừng dẫu một vũng gồm nhiều bản, làng ở miễn núi. 
(G) Viên đô hô :chức quan đứng đầu phủ dô hộ. Ẵ 


Hình 50 - Đình thở Phùng Hưng ö Đường Lâm (Sơn Tây - Hà Nội) 


CÂU HỎI 


1. Nước ta thời thuộc Đường có gì thay đổi ? 
2. Trình bày in biến của cuộc khỏi nghĩa Mai Thúc Loan. 
3. Nêu lòm tất diễn biến của cuộc khởi ng†ĩa Phủng Hung, 


Bài 24 
NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X 


1. Nước Cham-pa độ 


lập ra đời 


Thời Hán, sau khi chiếm được Giao Chỉ và Cửu Chân, quân Hán đánh xuống 
phía nam chiếm cả đất của người Chăm cổ, sáp nhập vào Nhật Nam, đặt ra 
huyện Tượng Lâm. 


Quận Nhật Nam (từ Hoành Sơn trả vào) gồm năm huyện. Huyện xa nhất 
là Tượng Lâm (nay thuộc đất Quảng Nam, Quảng Ngài, Bình Định), là địa bàn 
sinh sống của bộ lạc Dừa - tức người Chăm cổ, thuộc nền văn hoá đồng thau 
Sa Huỳnh khá phát triển. 


66 


Vào thế kỉ I, nhân đân Giao Châu nhiều lẫn nổi dậy. Nhà Hán tỏ ra bất lực, 
nhất là đối với các quận xa. Năm 192 - 193, nhân đân Tượng Lâm dưới sự lãnh. 
đạo của Khu Liên đã nổi dậy giành độc lập. Khu Liên tự xưng làm vua, đặt tôn 
nước là Lâm Ấp. 

Nhân dân Tượng Lâm đã giảnh được độc lập trong hoàn cảnh nào ? 

Quốc gia Lãm Ấp có lực lượng quân sự khá mạnh (đạo quản thưởng trực 
gồm 4~5 vạn người). Các vua Lãm Ấp đã hợp nhất bộ lạc Dừa với bộ lạc Cau 
ở phía nam, tấn công các nước láng giểng, mở rộng lãnh thổ - vẻ phía bắc đến. 
Hoành Sơn (huyện Tây Quyển), phía nam đến Phan Rang, rồi đổi tên nước 
là Cham-pa (sử sách Trung Quốc gọi là nước Hoàn Vương), đồng đồ ở Sin-ha-pn-ra 
(Trà Kiệu - Quảng Nam), 

Em có nhận xét gỉ về quá trình thành lập và mã rộng nước Cham-pa ? 


2. Tình hình kinh tế, văn hoá Cham-pa từ thế kỉ II 
đến thế kỉ X 

Người Chăm biết sử dụng 
công cụ bằng sắt và dùng trâu, 
bỏ kéo cây. Nguồn sống chủ yếu 
của họ là nông nghiệp trồng l 
nước, mỗi năm hai vụ. Người 
Chăm còn lâm ruộng bậc thang, 
Họ sáng lạo ra 
xe guống nước để đưa nước từ 
sông, suối lên ruộng và từ 
ruộng thấp lôn ruộng cao. Họ 
còn trông các loại cây ăn quả 
(cau, dừa, mít.) và các loại cây, 
khác (bông, gai..). Nghề khai 
thác lâm thổ sản (ầm hương, 
ngà voi, sừng t6..), làm đổ gốm 
khá phát triển. Cư dân sống ven. 
biển, ven sông có nghề đánh cá. 
Người Chăm thường trao đổI, ˆ. va map 
buôn bán với nhân đân các 7 7j h=csrm 


quận ở Giao Châu, Trung Quốc, E222 an j 

Ẩn Độ. Một số lái buôn Chăm. 

còn kiêm nghề cướp biển và — ¿sh5! Lượcdó:(6o Chàu và Champ 
buôn bán nó lộ. giữa thể kỉ V- X 


6ï 


Em hãy nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Cham-pa từ thế kĩ II 
thể kỉ X. 


'Từ thế kỉ IV, người Chăm đã có chữ viết riêng, bắt nguồn từ chữ Phạn của 
người Ấn Đô. 


P": 


Nhân đân Chăm theo đạo Bá La Môn và đạo PÌ 


Hình 52 - Khu thánh địa Mi Sơn (Quảng Nam) 


Người Chăm cô tục hoả táng” người chết, bỏ tro vào bình hoặc vỏ gốm rồi 
nềm xuống sông hay xuống biển, Họ ở nhà sản và cũng có thói quen ăn trâu cau 
Người Chăm đã sáng tạo ra một nên nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các 


tháp Chăm, đến, Lượng, các bức chạm nổi 


Quan sắt hình 53, em có nhận xết gì vể nghệ thuật kiến trúc cửa 
người Chăm ? 


Giữa người Chăm với các cư dân Việt ở Nhật Nam, Cửu Chân và Giao Chỉ 
có mối quan hệ chặt chẽ từ làu đời. Nhiều cuộc nổi đây của nhân dân Tượng 
Lâm và Nhật Nam được nhân dân Giao Châu ủng hộ. Nhân dân Tượng Lâm 
và Nhật Nam cũng nổi đây hưởng ứng cuộc khỏi nghĩa Hai Bà Trưng. 


(1) Hoả tăng › đốt xắc người chết thành tro. 


68 


Hình ã3- Thấp Chăm (Phan Rang) 


CÂU HỎI 
1. Nước Oham.pa dược thành lập và phát tiển như thể nào ? 
2. Nêu những thành tụu về vân hoá và kinh tế của Cham-pa. 


Bài 25 
ÔN TẬP CHƯƠNG II 


1. Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc 
đối với nhân dân ta 

a) Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X 
là thời Bắc thuộc ? 

b) Trong thời gian Bắc thuộc, nước ta đã bị mất tên, bị chia ra, nhập vảo. 
với các quận, huyện của Trung Quốc với những tên gọi khác nhau như thế: 
nảo ? Hãy thống kê cụ thể qua từng giai đoạn bị đỏ hộ. 

e) Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc di 
đân ta trong thời Bắc thuộc như thế nào ? Chính sách thâm hiểm nhất của họ 
là gì? 


6g 


2. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc 
Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc, theo mẫu sau : 


TÊN cuộc. 
Tr 'THỞI GIAN, KHỦI NGHĨA 


NGƯỜI 
LÃNH ĐẠO. 


TÔM TẮT. 
DIỄN BIẾN CHÍNH. 


ÝNGHĨA 


3. Sự biến chuyển về kinh tế và văn hoá xã h 


a) Hãy nêu các biểu hiện cụ thể của những biến chuyển về kinh tế, văn hoá 
ở nước ta trong thời Bắc thuộc. 
b) Theo em, sau hơn một nghìn năm bị đô hộ, tổ tiên chúng ta vẫn giữ 


được những phong lục, tập quán gì ? Ý nghĩa của điều này ? 


Hơn 1000 năm đấu tranh giành lại độc lập, tổ tiên đã để lại cho chúng ta : 


~ Lòng yêu nước. 


~ Tình thần đấu tranh bên bỉ vì độc lập của đất nước 
~ Ý thức vươn lên, bảo vệ nên văn hoá dân tộc. 


70 


Chương IV 


BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ x 


Bài 26 
CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ 
CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 


1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào ? 
Từ cuối thế kỉ IX, ở Trung Quốc, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân đã nổ ra 
(đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa Hoàng São). Nha Dưỡng suy yếu. Lợi dụng thời 
cơ đó, Khúc Thừa Dụ đã tập hợp nhãn đân nổi dậ: 


Khúc Thừa Dụ quê ở Hồng Châu (Ninh Giang - Hải Dương), thuộc một dòng, 
họ lổn lâu đời. Ông sống khoan hoä, hay thương người, được dân chúng mến phục. 
Giữa năm 905, Tiết độ sứ †” An Nam là Độc Cò Tổn bị giáng chức. Khúc 
Thừa Dụ, được sự ủng hộ của nhân dân, đã đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng 
là Tiết độ sứ, xây dựng một chính quyền tự chủ. 
Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ 
An Nam đồ hộ. 


Theø em, việc vua nhà Đường phong Khúc Thừa IDụ làm Tiết độ sứ có ý 
nghĩa gì ? 

Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ được hai năm thì mất (907), con trai là Khúc 
Hạo lên thay, Khúc Hạo quyết định xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối 
"Chính sự cốt chuộng khoan dung;, giản dị, nhân dân đều được yên vui", Ông 
đã làm được nhiều việc lớn : đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông. 
coi mọi việc đến tận xã ; xem xét và định lại mức thuế, bãi bổ các thứ lao địch 
của thời Bắc thuộc ; lập lại sổ hộ khẩu... 


Những việc lâm của Khúc Hạo nhằm mục đích gỉ ? 


(1) Tiết độ sứ : chức quan cai quản một đơn vị hành chính lớn gồm nhiều châu, quận. 


7 


2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán 
(930 - 931) 


Bấy giờ ở Quảng Châu, có viên Tiết độ sứ là Lưu Ẩn, nhân nhà Đường đổ, 
đã chiếm thêm được một số châu ở Hoa Nam, liên kết với nước Nam 
Chiếu (Vân Nam, Trung Quốc), dẫn dẫn trở nôn cường thịnh. Năm 910, 
Luơu Ấn chết, em là Lưu Nham lên thay. Năm 917, được sự ủng hộ của bọn 
quan lại nhà Đường cũ ở đây, Lưu Nham tự xưng hoàng để, thành lập: 
nước Nam Hàn. 


Nhận thấy nhả Nam Hán có ý định xâm lược nước ta, Khúc Hạo gửi con 
trai mình là Khúc Thừa Mĩ sang làm con tin. 
qua khúc Hạo gi con trai mình sang nhà Nam Hản làm con tin nhẫm mục 

lích gì 

Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay, Tiếp tục sự nghiệp của 
cha, Khúc Thừa Mĩ đã cử sứ sang thân phục nhả Hậu Lương và được vua 
Trương phong cho chức Tiết độ sứ. 

Mùa thu nằm 930, quân Nam Hán đánh sang nước ta. 


'GIAO CHẦU 
N 


IE]- AofogedngsOumgisnlgw, 
MO thhamimesesmunlel 


-........ 


|LsuciU teamdeeesnetanerMe 
. 


2 Lành ninoni 7 
ÄI CHẤU, 


Hình 54~ Lược đồ : Kháng chiến chống quân Nam Lần lần thứ nhất (930 - 931) 


Khúc Thừa Mĩ chống cự không nổi, bị bắt đem về Quảng Châu. Nhà Nam 
Hãn nhân đó cử Lý Tiến làm Thứ sử Giao Châu, đặt cơ quan đô hộ ở Tổng 
Bình (Hà Nội). 

Năm 931, một tướng cũ của Khúc Hạo là Dương Dình Nghệ được tin, đã 
đem quân từ Thanh Hoá ra Bắc bao vây, tấn công thành Tổng Bình. 
7a 


Dương Đình Nghệ quê ở làng Giàng (Thiệu Dương, Thiệu Hoá, Thanh 
Hoá), là một hào trưởng!” ở Ái Châu (Thanh Hoá). Là người thuộc dòng: 
họ lớn, ông nuôi 3.000 “con nuôi" đều lấy họ Dương. 


Quân Nam Hán lo sợ vội cho người về nước câu cứu. Viện binh của địch 
chưa đến nơi thì Dương Đình Nghệ đã chiếm được Tống Bình và chủ động 
đồn đánh quân tiếp viên. Quân tiếp viên của giặc vừa đến đã bị đánh tan tác 
Tướng chỉ huy của chúng bị giết tại trân. 

Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ 
sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ. 

Dựa vào lược đổ, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chỗng quân 
Nam Hản của Dương Đình Nghệ. 


CÂU HỎI 
1. Họ Khúc đã giành lại độc lậo cho đất nuớc nhủ thế nào và làm được những gì để củng 
số quyền tự chủ 2 
2. Quộc kháng chiến chỗng quản Nam Hán xảm lược lấn thứ nhất của Dương Đình Nghệ 
thắng lợi có ÿ nghĩa gi ? 


Bài 27 
NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG 
NĂM 938 


1. Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán 
như thế nảo ? 

Ngô Quyền (898 - 944), người Đường Lâm (Sơn Tây - Hà Nội), cha là 
Ngô Mân, làm châu mục Đường Lâm. 

Ngô Quyền là người có sức khoẻ, chí lớn, mưu cao, mẹo giỏi. Trong cuộc. 

kháng chiến của Dương Đình Nghệ chống quân Nam Hán, Ngô Quyền đã 

từng chiến đấu anh dũng. Là một tướng giỏi lại có nhiễu cóng lao, ông được 

Dương Đình Nghệ tin yêu vã gả con gái cho. Sau khi đánh đuổi được quân 

“Nam Hán, Ngô Quyền được Dương Đình Nghệ phong cho làm Thứ sử, trần 

giữ Ái Châu (Thanh Hoá). 


(1) Hào trưởng + người có thể lục lồn nhất một vùng miền xuôi. 


Tả 


Năm 937, Dương Đình Nghệ bị một viên tướng của mình là Kiều Công 
Tiên giết chết để đoạt chức. Được tin đồ, Ngô Quyền liền kéo quân ra Bắc. 


Ngô Quyền kéo quần ra Bắc nhằm mục đích gỉ ? 
Kiều Công Tiên vội cho người sang câu cứu nhà Nam Hán. Vua Nam Hán 
nhân cớ đó, cho quán xâm lược nước ta lần thứ hai. 


Vi sao Kiểu Công Tiễn cho người cầu cứu nhả Nam Hãn ? 


Năm 938, vua Nam Hán sai con là Lưu Hoằng Tháo chỉ huy một đạo quản. 
thuỷ sang xâm lược nước ta. Bản thân vua Nam Hián đóng quân ở Hải Môn 
(Bách Bạch - Quảng Tây - Trung Quốc), sẵn sàng tiếp ứng cho Hoằng Tháo. 

Ngô Quyền đã nhanh chóng tiến quản vào thành Đại La (Tống Bình - Hà 
Nội), bắt giết Kiều Công Tiễn, khẩn trương chuẩn bị chống quân xâm lược. 


Dự đoán quán Nam Hán sẽ vào nước ta theo đường sông Bạch Đằng, Ngô 
Quyền bản với các tướng cách chống giặc. 


Sông Bạch Đằng có tên nôm là sông Rừng, vì hai bờ sông, nhất là phía tỉ 
nggạn, toàn là rừng rậm, hải lưu thấp, độ đốc không cao, do vậy ảnh hưởng 
của thuỷ triểu lên, xuống rất mạnh. Mực nước sông lúc triều lên, xuống 
chếnh lệch nhau đến 3m. Khi triều lên, làng sông rộng mênh mông đền 
Thằng nghìn mớt, sâu hơn chục mét. 


Ông đã huy động quần và dân lên rừng đẫn hàng ngân cây gỗ đái, đầu 
đếo nhọn và bịt sắt, rồi đem đóng xuống lòng sông Bạch Đằng ở những nơi 
hiểm yấu, gần cửa biển, xây dựng thành một trận địa cọc ngắm, có quân mai 
phục hai bên bờ, 


Kế hoạch đánh giặc của Ngõ Quyển chủ động và độc đáo ở điểm nảo ? 


2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 


Vào cuối năm 938, đoàn thuyên chiến Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ 
huy kéo vào vùng biển nước ta. 


Ngô Quyền cho một toán thuyền nhẹ ra đánh nhử quân Nam Lián vào cửa 
sông Bạch Đằng lúc nước triểu đang lên. 


Lưu Hoằng Tháo hăm hở đốc quân đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngắm mà 
không, biết. 
Nước triều bắt đầu rút. Ngô Quyền hạ lệnh đốc toàn lực lượng đánh quật 
ra biển. 


Đúng lúc nước triều rút 
nhanh, bãi cọc dân đản nhô 
lên, Quân ta từ phía thượng 
lưu đánh mạnh xuống, quân 
mai phục hai bên bờ đánh 
tạt ngang, Quân Nam Hán 
rối loạn, thuyền xô vào bãi 
cọc nhọn, vỡ lan tảnh. Số 
còn lại, vì thuyền lo nặng 
nên không sao thoát khỏi 
trận địa bãi cọc. Quân tạ, 
với thuyến nhủ, đã nhẹ 
nhàng luồn lách, xóng vào 
đánh giáp lá cà rất quyết 
liệt. Quân địch bổ thuyển 
nhảy xuống sông, phần bị 
giết, phẩn chết đuối, thiệt 
hại đến quá nửa. Hoằng 
Tháo cũng bị thiệt mạng 
trong đám loạn quân. 

Vua Nam Hán, được tin 
bại trận trên sông Bạch Đằng, 
con trai là Hoäng Tháo bị 
chết, đã hốt hoảng, vội hạ 
lệnh thu quân về nước. 


Sn tonhết hụ 
EHSNENuaml  Xx mhecidiamh đ—®, Động, 


3Ek Qiìnlù) — 3m3 06 n0l up 0uUdcbUeocho 


Hình 55~ Lược đồ : Chiến thẳng Bạch Đẳng năm 958. 


XÀ 


Hình 56- Trận chiến trên sông llạch Đằng, 


T5 


Trận Bạch Đăng của Ngô Quyền kết thúc hoàn toàn thắng lợi. 


Vì sao lại nói : trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thẳng 
vĩ đại của dần tộc ta 7 


Hình 57 ~ Lăng Ngõ Quyền (Đường Lâm - Sơn Tây - Hà Nội) 


Ngô Quyền đã có công như thế nào trong cuộc khẳng chiến chống quân 
Nam Hán xâm lược nước ta lẩn thứ hai ? 


"Tiên Ngõ vương có thể lấy quân mới nhóm hợp của đất Việt tì mả phá 
được trăm vạn quân của Lưu Hoằng Tháo, mở nước xưng vương lầm cho 
người phương Bắc không đầm sang nữa. Có thể bảo lả một cơn giận mà 
yên được dân, mưu cũng giỏi mà đánh cũng giỏi vậy. Tuy chỉ xưng, 
vương, chưa lên ngôi hoàng đế vả đổi niên hiệu nhưng mã chính thống: 
của nước Việt ngõ hầu đã nối lại được". 


Lê Văn Hưm. 


CÂU HỎI 
1. Tại sao quân Nam Hán lại xâm lược nuóc ta lần thú hai 2 
2. Trinh bảy diễn biến của trận quyết chiến trên sóng Bạch Đảng. 
3. Nha sử học Lẻ Vân Hưu đã đảnh giá cõng lao của Ngô Quyền nhu thế nao ? 


Bài 28 
ÔN TẬP 


Chúng ta đã học qua lịch sử nước nhà từ nguồn gốc xa xưa đến thế kỉ X. 


Hãy cùng nhau ôn lại qua c 
1. Lịch sử thời 


âu hỏi sau đây ; 


ì này đã trải qua những giai đoạn lớn nào 2 


2. Thời dựng nước đầu tiên diễn ra vào lúc nào ? Tên nước là gì ? Vị vua 
đầu tiên là ai ? 


Thời dựng nước đầu tiên để lại cho đỡi sau những gỉ ? 


3. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc. Ý nghĩa lịch sử của 
những cuộc khởi nghĩa đó, 


4. Sự kiện lịch sử nào đã khẳng định thắng lợi hoàn toản của nhân dân ta 
trong sự nghiệp giành lại độc lập cho Tổ quốc ? 


5. Hãy kể tên những vị anh hùng đã giương cao lá cỡ đấu tranh chống Bắc 
thuộc, giành độc lập cho Tổ quốc. 


6. Hãy mô tả một số công trình nghệ thuật của nước ta thời cổ đại. 
Bài tập ở nhà : Lập bảng thống kê những sự kiện lớn đáng ghỉ nhớ của 
lịch sử nước ta từ khi dựng nước đến năm 93B (dựa vào bảng thống kê đã có). 


THỚI GIAN. SỰKIỆN NHÂN VẶT CHÍNH. KẾT QUÁ. 


Tĩ 


NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH 
TỪ THÔI DỰNG NƯỚC ĐẾN THẾ KỈ X 


Thế kỉ VI TCN Nước Văn Lang thành lập. 
214 - 208 TCN Kháng chiến chống quân xâm lược Tân 
207 TCN Nước Âu Lạc của An Dương Vương. 
thành lập 
179 TCN. Nước Âu Lạc bị quân Triệu Đà xâm chiếm 
40 Khởi nghĩa Hai Bả Trưng bùng nổi 
42-43 Kháng chiến của nhân dân ta chống quân. 
xâm lược Hán 
192 - 193 Nước Lâm Ấp thành lập. 
248 Khởi nghĩa Bà Triệu 
542 Khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ 
544 Nước Vạn Xuân thành lập 
550, Triệu Quang Phục giảnh lại độc lập. 
679 Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam. 
độ hộ phủ 
Đầu thế kỉ VHI Khởi nghĩa Mai Thúc Loan 
776-791 Khởi nghĩa Phùng Hưng. 
905 Khúc Thừa Dụ khỏi nghĩa giảnh quyền 
tự chủ 
930 - 931 Kháng chiến chống quân Nam Hán lắn 
thứ nhất 
938 Kháng chiến chống quân Nam Hán lẫn thứ hai 
và chiến thắng Bạch Đằng lịch sử khẳng định 
nên độc lập hoàn toàn của đất nước ta 


BẰNG TRA CỨU THUẬT NGỮ 


Bộ (thời Văn Lang - Âu Lạc) : đơn vị hành 
chính trung gian giữa trung ương, 
và làng, chạ. Bộ thường là một vùm 
gốm nhiều làng, chạ. Thời Đắc 
thuộc, bộ được chuyển thành huyện. 


Bồn ' ru đá được mải vắt một bên, có. 
chuối tra cán, 


€ 


Ghâu : đơn vị hành chính trên cấp quận ¿ 
thời Bắc thuộc gồm nhiều quận, 
huyện. Từ thế kí VỊ, châu là một 
đơn vị hành chính như tỉnh sau này. 

Chuyên chế : tự mình quyết định mọi việc, 
thường đùng để chỉ một chế độ 
chính trị, trong đó người dứng; đầu 
là vua, quyết định tất cả mọi viộc. 


Ghữ tượng hình : chữ viết đầu tiên của 
người phương Đông cổ đại, dùng 
hình giản lược của một vật để làm. 
chữ gọi vất đó hoặc dùng một số. 
đường nét làm chữ để thể hiện một 
ý nào đó 


Gông xã - khu vực có người sinh sống với 
nhau như lằng, xã ngày nay. 


D 


Di chỉ : ndi có đấu vết cư trú và sinh sống, 
của người xưa. 


Đ 


Định cư : sinh sống lâu dài ở một nơi 
nhất định. 


Đ hộ (ách, chế độ) - chế độ thông trị 
của nước xâm lược đối với nước bị 
xảm lược 


Đö uỷ, Thải thú : các chức quan cai quản 
một quận thời Hán, 


Đồng hoá (chính sách) : chính sách 
nhằm làm thay đổi lối sống của 
một đân tộc khác theo lối sống của 
dân tộc mình. 


H 


Hào trưởng : người có thế lực lớn nhất ở 
một vùng, miễn xuôi, 


Hoa văn : hình vẽ hay ín trên đổ vật, công cụ. 


Hoả tầng : đốt xác người chốt thành tro, 
bỏ vào bình, vò, hộp. 


Huyện lệnh : chức quan cai quản một 
huyện thời Hán đô hộ. 


Huyết thống : có cùng đồng máu, họ hảng. 
L 


Lạc hấu : chức quan phụ trách việc dân ở 
thời Hùng Vương - Ấn Dương Vương, 
Lạc tướng : 
~ Chức quan phụ trách quân sưở thời 
Hùng Vương - An Dương Vương, 


- Chức quan đứng đầu một bộ của 
nước Văn Lang - Âu Lạc 


Lao dịch : lao động nặng nhọc, bắt huộc 
và không được trả công, theo chế 
độ của nhà nước hay lệnh của 
chúa đất. 


T79 


N 

Ngoại thương : buôn bán với người 
Tước ngoài. 

Niên hiệu : tên hiệu của vua đang cảm 
quyển, dùng để ghi trên sổ sách, 
giấy tờ và xác định thời gian. Mỗi 
niên hiệu đều tương ứng với những 
năm, tháng nhất định. 


P 


Phú liễm : chỉ thuế má và các thứ phải 
cống nạp cho bọn đô hó. 


Q 


Quân thành : khu thành quân sự, phục vụ 
chiến đấu. 

Quận : đơa vị hành chính thời Bắc thuộc, 
gồm nhiều huyện (như tỉnh ngây nay). 

Quý tộc : lớp người giàu có và quyền thế 
nhất trong giai cấp thống trị thời cổ 
đại và phong kiến 


s 
Sa-mát : vị thần Mặt Trời của Ba-bi-lon cổ. 
T 
Thần thuộc : chịu sự cai quản của một 
người hay một nước khác. 


Thị tộc mẫu hệ : thị tộc theo đòng họ 
người mẹ, thường do một phụ nữ. 
lổn tuổi, có ny tín đứng đầu. 


Thị tộc phụ hộ : thị tộc theo đồng họ 


s0 


Thủ lĩnh : người đứng đầu, chỉ huy 
một tổ chức chính trị - xã hội hay 
quân sự. 

Thuỷ lợi : những công trình ngăn nước, 
dẫn nước, tưới tiêu cho đồng ruộng. 


Thứ sử : chức quan cai quản một châu. 
thời Bắc thuộc, 

Thượng thư > chúc quan đứng đâu một bộ 
(cơ quan nhà nước), như Bộ trưởng 
ngây nay, 

Tiết độ sứ : chức quan cai quản một đơn 
vị hành chính lớn gốm nhiều châu, 

ở vùng biên giới Trung Quốc 

thời Đường (gọi là phiên trấn), Vào 

nửa sau thế kỉ IX, chức quan đô hộ 

Án Nam được đổi thành Tiết độ 

sứ: Người đầu tiên giữ chức này là 

Cao Biển. 


Tỉnh nhuệ : được huấn luyện và tổ chức 
chủ đáo, chiến đấu giỏi. 

Tinh cảm cộng đồng : tỉnh cảm gắn bó với 
nhau giữa những người sống lâu 
trong một vùng. 

Tôn thất (hay tông thất) : người cùng họ 
với vua. 

Trung nguyễn : khu vực trung tâm của 
đất nước, ở đây là Trung Quốc. 


Tủ trưởng : người đứng đầu bộ lạc. 
Lá 
Vọng tộc : dòng họ có đanh tiếng, 
quyền thế 


MỤC LỤC 


MỜ BẦU 
Bãi 1S lực môn Lịh sử (1i) 
Bài 2 Cả lính hi giản ng ch sĩ (tế 


Phần một 
KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI 

Bêiš- Xã hô ngyên thuỷ ¡tếf 

Bi 4 Cáo quốc ga cổ đạ phương Đông († tố) 

Bèi5 - ác quốc ge cổ đạ phương Tây [{ hốt 

Bêi 6 - Văn hoà cổ dại (fế 

Bài 7 -Ôn p (f iế) 

Phần tai 
LIỆH SỨ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KÍ X 

Chươg Ì 
BUỔI ĐẤU LỊCH SỬ NƯỚC TA. 

Bêi 8 - Thời nguyên huỷ trờ đất ướp ta (1 hối 

Bài 8 -Điy sống của người nguyễn huỷ bèn đất mắc ta (f8) 


Chương II 
THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC : VĂN LANG - ÂU LẠC 

Bi 10- Những chuyển kế ong đời sóng kinh (Tế 

Bài i  Nhũng cuyến biến về xã hội (7 tế) 

Bài 12 Nước Vên Larg († iế) 

Bài 19 Đời sống vật chải và nh thần của cụ dân ăn Lang (f i9) 

Bèi 14 Nuốc Âu Lạc [f 

Bài 5 -Nuớc Âu Lạc (Iếp ro) (f ế 

Bèi 6 Ôn lập chương và  (ƒ lế) 


Chương II 
THỜI KỈ BẮC THUÔC VẢ ĐẦU TRANH GIẢNH ĐỘC LẬP. 

Bềi 17 - uc khối nghị Hai Bà Trung (nâm 40) († ) 

Bài 8 - Trưng Vuorg và cuộ kháng ciến chống quân sân luợc Hãn (f tết) 

Bài 19- Tụ sau Tung Vuơrg đến luốc Lý Nam Để (Gia Èế k - 8a ti k¿V) (f 6) 

Rèi 20 - Từ sau Trung Vuơng đến tuôc Lý Nen Đế (Biia tế ki ~ Sa  kỈVI) (iấ theo) (f để) 

Bài 21- Khối nghĩa Lý R, Nuốc Vạn Xuân (642.02) † fấ) 

Bãi 22 Khối nghĩa Lỳ B. Nuớc Vạn Xuân (642602) (lấp treo) († tấp 

Bèi 28 - Những cuộc 4i nghĩ lớn rong các xỉ V-X (1) 

Bêi 24 - Nuốc Chanpa tự thể ki Iđến Đề X (1 tế) 

B126 - Ôn tạp chương l (19) 


Chương IV 
BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X 
Bêi 28 - Cuộc ấu trnh gian] quyền tụ chủ của họ Khúe, họ Duong (ƒ 0) 
Bêi 2ï NgÓ Quyến vã chiến tháng Bạzn Đông rem 933 (f ri) 
"Bài 28 - Ôn tập (1 (iế) 


BẰNG TRA CỨU THUẬT NGỮ” 


„= 
3 


m 
3> 
% 
s% 
4t 
4 
48 


# 
5 
s 
5 
58 
mg 
9 
68 
Sg 


m 
7 
m 


T8 


